HƯỚNG DAN HỘI THOẠI 
PHÁP- VIỆT 


HỘI HỮU NGHỊ VIỆT - PHÁP 
THÀNH PHÓ HÀ NỘI 


HƯỚNG DAN HỘI THOẠI 
PHÁP - VIỆT 


CHUYÊN NGÀNH Y 


Hà Nội - 2020 


LỜI NÓI ĐẦU 


Hiện nay nhu cầu sử dụng tiếng Pháp trong 
chuyên ngành Y khoa là rất lớn, từ việc đọc sách và 
tài liệu Y để nắm bắt thông tin đến việc sử dụng 
tiếng Pháp như một công cụ giao tiếp dé trực tiếp 
làm việc với chuyên gia nói tiếng Pháp ở trong và 
ngoài nước. Dé có thé giao tiếp được trong chuyên 
ngành này, chúng tôi nghĩ rằng người học một mặt 
phải có được vốn từ và cấu trúc tối thiểu, những 
hành động lời nói cơ bản để biểu đạt những mục 
đích giao tiếp thông thường nhất, mặt khác người 
đọc phải nắm được những thuật ngữ trong chuyên 
ngành của mình, theo chúng tôi nghĩ trước hết ở đây 
là vốn từ cần thiết cho việc khám và chân đoán lâm 
sảng. 

Dé giúp cho ban học có một công cụ giao tiếp 
tiếng Pháp về chuyên ngành Y, hai tác giả Nguyễn 
Lân Việt và Nguyễn Lân Trung đã soạn cuốn Số tay 
nhỏ này với tiêu đề: Hướng dẫn hội thoại Pháp- Việt 
chuyên ngành Y. Cuốn sách bao gồm ba phần: 

1. Hành động và lời nói cơ bản 


2. Tình huống thông dụng 

3. Hội thoại Pháp- Việt, tình huống chuyên 
ngành Y 

Trong phần thứ nhất, các tác giả lựa chọn và sắp 
xếp những hành động lời nói cần thiết nhất vào 
trong một số những mục tiêu giao tiếp thông thường 
của cuộc sống hằng ngày. Phần ngữ liệu ngôn ngữ 
này giúp cho các bạn có khả năng ứng xử trong các 
tình huống giao tiếp đặt ra trong công việc và ngoài 
cuộc sống. Phần thứ hai, các tác giả lựa chọn một só 
tinh huống — chủ đề lớn và tập hợp vào đó những 
mẫu câu co bản dé từ đó các ban có thé dựa vào, 
giao tiếp ban đầu trong chuyên ngành Y của mình. 
Phần thứ ba là một số bài hội thoại tiếng Pháp của 
tác giả N.Eristavi về Y khoa, được chuyển sang 
song ngữ với mục đích giúp các bạn học nhanh 
chóng nắm bắt ngôn ngữ giao tiếp chuyên ngành đề 
sử dụng trong chuyên môn. 

Cuốn Số tay nhỏ này chắc chán không tránh 
khỏi những khiếm khuyết trong khi biên soạn, 
chúng tôi rất mong sự góp ý của bạn đọc để các 
cuốn sách sau được biên soạn tốt hơn. 

Chúc các bạn thành công. 


Hội hữu nghị Việt - Pháp thành phó Hà Nói 


I. HÀNH ĐỘNG LOI NÓI 


1. Chào hói (saluer) 
- Dé chào khi gặp mặt 
người ta dùng tùr 
“Bonjour”. Có thê đi 
kèm: 

Bonjour, monsieur 
madame 
madamoiselle 
tout le monde 
docteur. 

- Người ta cũng thường 
thêm câu hỏi thăm: 
Comment allez- vous? 
Comment ca va? 

Ca va? 

- Ké từ lúc mặt trời lặn 
(khoảng từ 6 giờ tôi) ta 
dùng từ “Bonsoir” dé 
chảo. 

- Gita bạn bẻ thân 
quen,trong gia đình và 
nhât là giữa trẻ em, thanh 


Chào ông 

Chào bà 

Chào có 

Chào moi nguói 
Chào bác sy. 


Ban có khóe khóng? 


thiếu niên, ta có thé dùng 

từ *Salut" dé chào. 

2. Chào tam biét 

(prendre congé): 

- Dé chào khi tam biét 

nhau, người ta dùng từ 

“Au revoir": 

Au revoir, docteur 
messieurs- 
dames 


- Trong các truóng hop 
thân mật, ta có thê dùng 
từ “Salut”: 

Salut, Marie! 


- Dé hen gáp lai, ta dàng: 
À toute à l'heure 

À bientót 

À demain 


A la semaine prochaine. 


3. Tw giói thiéu 

(se présenter) 

- Dé tự giới thiệu người 
ta dùng động từ “se 
presenter" 

Je me présente: Paul 
Barre 


Tam biét bác sy 


Tam biệt các ông, các bà 


Tam biét, Marie! 


Chốc nữa gặp lai 
Chóng gặp lại 
Ngày mai gặp lại 


Tuần sau gặp lại. 


Tôi tự giới thiệu: Paul 
Barre 


- Kiểu cách hơn ta nói: 
Permettez- moi de me 
présenter. 


- Dé giới thiệu tên ta 
dùng: 
Je m'appelle P.B. 
Je suis P.B. 


- Thường giới thiệu tên di 
kèm với nghê nghiệp, 
chức vụ: 

Je suis médecin. 

Antoine Daudet, 
directeur de 

l'hópital H.M 

Je suis A.G., dentiste. 


4. Giới thiệu 
(présenter): 

- Đề giới thiệu mội người 
khác, ta dùng: 

Je vous présente 
monsieur B.D., 
cardiologue. 


- Trinh trong hon ta 
dùng: 
J'ai l'honneur de vous 


Hãy cho phép tôi được tu 
giới thiệu. 


Tôi tên là P.B. 


Tôi là bác sỹ. 

Tôi là Antoine Daudet, 
giám dóc bénh vién H.M. 
Tôi là A.G., bác sỹ nha 
khoa. 


Xin giới thiệu với anh 
ông B.D., Bác sỹ tim 
mạch. 


Tôi hân hạnh được giới 


10 


présenter... 

- Thân mât hon ta düng: 
Voici... 

C'est... 


- Đáp lễ, ta dùng: 
Enchanté (heureux, 
content, ravi) de faire 
votre connaissance. 


5. Càm on (remercier) 
- Dé cảm ơn, ta düng từ 
“Merci” có thé kém theo: 


Merci bien 
beaucoup 


Merci, docteur. 
Merci, vous étes gentil. 
Merci d'étre venu. 


- Trong thi hơn, ta dùng: 
Je vous remercie 
infiniment. 


- Dé dáp lai lói cám on, 
ta düng: 

De rien. 

Il ny a pas de quoi. 

Je vous en prie. 


thiệu với anh.... 


Đây là... 


Hân hạnh (sung sướng) 
được làm quen. 


Rất cảm ơn. 


Cảm ơn bác sỹ. 
Cảm ơn, ông tốt quá. 
Cảm ơn đã đến. 


Cảm ơn ông vô cùng. 


Có gì đâu. 


6. Xin lỗi (s°exeuser) 
- Đề xin lỗi, ta dùng các 


H 


từ: “Pardon”, *Excusez- 
moi.", “Je m'excuse." 


Excusez- moi, docteur. 


- Trong thi hon, ta dùng: 
Veuillez m'excuser. 


Je vous prie de 
m'excuser. 


- Dé dáp lai, ta düng: 
Ce n'est rien. 

Ce n'est pas grave. 
Il ny a pas de quoi. 


- pé dóng vién nguói xin 
lõi, ta dùng: 

Ne vous en faites pas. 

Ce n'est pas de ta faute. 


7. Chúc tụng, mong 
muôn (souhaiter): 

- Khi đến thăm một 
người ôm, ta chúc: 
Soigne- toi bien 
Meilleure santé. 
Prompt rétablissement. 


Xin lói bác sy. 


Xin ông hãy tha lỗi cho 
tôi. 


Không sao dâu. 


Đừng phiền muộn nữa 
Có phải lỗi tại cậu đâu 


Chúc giữ gìn sức khỏe 
Chúc thật khỏe. 
Chúc chóng bình phục. 


12 


- Ta có thê dùng từ động 
từ *Souhaiter": 

Je vous souhaite une 
bonne santé. 

Je souhaite qua vous 
vous retablissiez vite. 
Bon appétit. 

Bonne nuit. 

Bonne route. 

Bonnes vacances. 


8. Xin phép (demander 
la permission) 

- Dé xin phép ai làm mót 
VIỆC gi: 

Je voudrais 3 jours de 
congé. 

J'aimerais rester à 
l’hôpital 


Permettez- moi de fumer. 


- Kiêu cách hơn, ta dùng: 
Accepteriez- vous que je 
prenne ce médicament? 


Puis- je vous demander la 
permission de rentrer? 


- pé cháp thuận, cho 
phép, ta düng: 


Tôi chúc anh thật khỏe 


Tôi chúc anh chóng bình 
phục. 

Chúc ăn ngon miệng. 
Chúc ngủ ngon. 

Chúc vạn lộ bình an 
Chúc kỳ nghỉ tốt đẹp. 


Tôi muốn xin nghỉ 3 
ngày. 

Tôi xin được ở lại bệnh 
viện. 

Cho phép tôi hút thuốc. 


Ông có đồng ý cho tôi 
uông thuóc này không? 
Ông có thê cho phép tôi 
về nhà rồi chứ? 


13 


Oui, bien sûr. 
D'accord. 
C'est possible. 


- Nếu không chấp thuận, 
không cho phép, ta dùng: 
Mais non. 

Je regrette. 

Pas question. 


9. Cám (interdire, 
défendre) 

- Dé cám ai làm gi, ta 
dùng: 

Ne fumez pas. 

Tu ne boiras pas d'alcool. 


Je vous interdis de veiller 
tard la nuit. 


Tu n'as pas le droit de 
négliger ta santé. 


- Ở những noi công cộng, 
ta thường thây: 

Défense de fumer. 

Entrée interdite. 


Priére de garder le 
silence. 


Vâng, di nhiên. 
Đồng ý. 
Được thôi. 


Không được. 
Rất tiếc. 
Dot khoát là không. 


Đừng hút thuốc. 

Anh không được uống 
Tượu. 

Tôi cắm anh không được 
thức khuya ban đêm. 
Anh không có quyền 
được coi thường sức 
khỏe của mình. 


Cám hút thuốc. 
Cám vào. 


Xin giữ trật tự. 


14 


Vous étes prié de ne pas 
cracher ici. 


10. Khuyén, can ngán 
(conseiller, déconseiller) 
- Dé khuyén ai, ta düng: 
Je vous conseille de 


garder le lit pendant une 
semaine. 


Vous devez vous garder 
du froid. 


Tu devrais te faire 
radiographier. 

Il faut prendre votre 
température tous les 
matins. 


Si (at un conseil à vous 
donner, ne buvez plus. 


- Dé can ngán ai, ta düng: 
Je vous déconseille de 
prendre ce médicament 
Ne suivez pas ce régime. 


Tu auras tort de rester 
chez vous. 


11. Hứa hen. 

- Dé hứa hẹn, ta dùng: 
Je vous promets de venir 
vous voir. 


Cám khac nhó ó dáy. 


Tói khuyén anh nàm nghi 
1 tuàn. 


Anh phải giữ khói bi 
lanh. 

Anh cần phải đi chiếu 
điện. 

Anh phải cặp nhiệt độ 
các buôi sáng. 


Nếu cần phải khuyên, xin 
anh đừng uông rượu nữa. 


Tôi khyên anh không nên 
dùng thuôc đó. 

Đừng theo chế độ đó. 
Anh nhằm khi một mực 
ở nhà. 


Tôi hứa sẽ đến thăm anh. 


15 


Je vous garantis qu'on 
vous guérira. 


Je m'engage à vous 
rembourser la somme. 


- Tăng tính chất hứa hen: 
..., Je te promets 

.., C'est promis 

.., C'est juré 

.., compte sur moi 


.., parole d'honneur. 


- Nếu không thật chắc 
chắn, ta dùng: 
Je vais essayer de... 


Je vais voir si... 


12. Đề nghi, gợi ý 
(proposer, suggérer) 

- Dé dé nghi, ta düng: 

Je peux (pourrais) vous 
aider. 

Je vous propose de passer 
vous prendre. 

Tu veux que je te 
prescrive une autre 
ordonnance? 


Tôi đảm bảo là người ta 
sẽ chữa khỏi cho anh. 
Tôi xin cam kết là sẽ 
hoàn lại anh sô tiên. 


.., tôi hứa với anh 
.., Xin hứa 

.., xin thé 

.., hãy tin ở tôi 

.., lời nói danh dự. 


Tôi sẽ cô găng... 
Tôi thử xem có được... 


Tôi có thê giúp anh. 


Tôi đề nghị là sẽ qua đón 
anh. 

Anh có muốn tôi viết cho 
anh đơn thuốc khác 
không? 


16 


- PÊ gợi ý, ta dùng: 

Si vous voulez, on vous 
fera subir des examens. 
Si on allait boire un 
coup? 

Aimerais- tu que je reste 
avec toi. 


- Néu cháp thuận, ta 
dùng: 
(Oui) Avec plaisir 
D'accord 
C'est trés gentil 
C'est une bonne idée. 
Pourquoi pas? 


- Nếu từ chối, ta dùng: 
(Non) Merci 
Ca va, merci 
Je ne peux pas 


Merci, je me 
débrouillerai. 


Merci, je peux le faire 
moi- méme. 


Je vais voir. 


Nêu muôn, người ta sẽ 
làm xét nghiệm cho anh. 
Giá mà ta đi uống một 
cái nhỉ? 

Anh có muôn tôi ở lại với 
anh không? 


(Vâng) Xin vui lòng 
Đồng ý 
Thật là tốt bụng 
Quả là một ý hay. 
Sao lại không nhỉ? 


(Không) Cảm ơn 
Được rồi, cảm ơn 

Tôi không thê 
Cảm ơn, tôi sẽ tự xoay 
xở lây. 
Cảm ơn, tôi có thê tự làm 
được. 


Để tôi xem đã 


17 
13. Không đồng tình, 
phản đối, trách 
(désapprouver, 
protester, reprocher): 
- Khi không đồng tình, ta 
dùng: 
Je ne suis pas d'accord Tói khóng dóng y. 
Ce n'est pas possible Khóng thé duoc. 
Vous avez tort. Anh nhàm rói. 
Je n'admets pas ce genre Tôi không chấp nhận 
de comportement. cách cư xử nhu váy. 
Ce n'était pas bien. Thé là khóng tót. 
- Khi phản đối, ta dùng: 
Je proteste contre cette Tói phàn dói chính sách 
politique. dó. 
Je déteste les fumeurs. Tôi ghét người nghiện 
thuôc lá. 
C'est inadmissible. Không thé chấp nhận 
được. 
Ah non! Không được. 
- Khi trách ai, ta dùng: 
Je vous reproche d’avoir Tôi trách anh đã áp dụng 
appliqué cette méthode. phương pháp này. 


Tu n'aurais pas du 
t'énerver. 


Tu exagères. 


Lé ra anh khóng nén nói 
cáu. 


Anh quá dáng dáy. 


18 


Il ne fallait pas. 


14. Tin, nghi ngờ 
(croire, douter) 

- Dé diễn dat điều được 
coi là chác chán, ta dùng: 
Je suis sûr que c’est une 
primoinfection 
tuberculeuse. 

Il est clair que sa santé 
s'améliore. 

C'est certain que vos 
troubles sont trés anciens. 
J'en ai la conviction. 


Ja n'ai accun doute. 


- Dé diễn đạt một khả 
năng, ta dùng: 

Il est posible que ce soit 
un indigestion. 

Il semble que vous alliez 
mieux. 

Il se peut qu'elle souffre 
de rhumatisme articulaire 
aigu. 

- Khi khóng tin, ta düng: 
Il est impossible que 
vouss puissiez étre traité 
à domicile. 


Khóng nén. 


Tói chác chán dó là bénh 
lao xo nhiém. 


Rõ ràng là sức khỏe của 
nó tót hon. 

Chác chán là nhüng rói 
loạn ở anh đã có từ lâu. 
Tôi tin tưởng vào điều đó. 
Tôi không nghi ngờ gì. 


Có thé đó là một sự khó 
tiêu. 

Hình như anh khỏe ra 
hơn 

Có lẽ bà ấy bị thấp khớp 
câp. 


Không thể nào anh điều 
trị ở nhà được. 


19 


Je ne crois (pense) pas. 


Je ne suis pas convaincu. 


C'est exclu. 


15. Nhán manh (insister) 
- Khi muón nhán manh y 
minh, ta düng: 

Je l'affirme. 


Je souligne que c'est trés 
grave. 


J'insiste sur le fait qu'il 
n'y a pas de reméde pour 
le moment. 


Cela mérite attention. 


- Dé nhán manh mót cáu 
trả lời phủ dinh, ta dùng: 
C'est non. 

J'ai déjà dit non. 

Ce n'est pas la peine 
d'insister. 


16. Khuyén khích, dóng 
vién (encourager) 

- pé khuyén khích, dóng 
viện, ta dùng: 

Je vous encourage 
vivement à faire de la 
gymnastique. 


Tôi không tin (nghi) như 
vậy. 

Tôi không tin được. 
Không thể thế được. 


Tôi khăng định điều đó. 
Tôi nhắn mạnh rằng điều 
đó rât nghiêm trọng. 

Tôi nhân mạnh là hiện 
nay không có phương 
pháp nào. 

Điều này đáng được chú ý. 


Không được. 

Tôi đã nói là không mà. 
Nhắn mạnh cũng vô ích 
thôi. 


Tôi hết sức khuyên anh 
tập thê dục. 


20 


Allez- y, un peu de 
courage. 


Vous n'avez rien de 
mieux à faire. 


De quoi avez-vous peur? 
Encore un petit effort! 
Ca y est presque. 
Continuez! 

Plus fort! 

Plus vite! 


17. Mói, táng (inviter, 
offrir) 

- Dé mói ai, ta düng: 
Tu es libre, ce soir? 


Qu'est-ce que vous faites 
dimanche? 


Je t'invite à prendre un 
verre. 


Venez diner chez nous. 
Laissez- moi vous inviter. 


Vous voulez danser? 


- Khi chấp nhận lời mời, 
ta dùng: 

Avec plaisir, 

Oui, je veux bien. 


Nào, dũng cảm lên. 


Chẳng còn gì tốt đẹp hơn 
đê làm đâu. 

Anh sợ gì cơ chứ? 

Nào, có lên! 

Sắp được rồi. 

Tiếp tục đi! 

Mạnh hơn nào! 

Nhanh hơn nảo! 


Tối nay anh có rảnh 
không? 

Chủ nhật này anh có làm 
gì không? 

Tôi mời anh đi uống cái 
gì đó. 

Hãy lại nhà tôi ăn tối. 
Hãy dé tôi được mời anh. 
Mời chị nhảy. 


Xin vui lòng, 


Vâng, tôi rât muôn. 


21 


Volontiers. 
C'est une bonne idée. 
Oui, si tu veux. 


- Khi không chấp nhận 
lời mời, ta dùng: 

Je suis désolé, mais... 
C'est gentil, mais... 
Merci, mais je n'ai pas 
envie. 


Non, je ne veux pas. 


- Khi táng ai cái gi, ta 
dùng: 

Voilà des fleure pour 
vous. 


J'ai un petit cadeau pour 
vous. 


C'est pour vous, 
madame. 


- Khi duoc táng, ta dáp: 


Vraiment, c'est trés 
gentil. 


Oh, mais il ne fallait pas. 


Sán sàng. 
Quá là mót y hay. 


U, néu ban muón. 


Tôi rất tiếc, nhưng... 
Anh thật tốt, nhưng... 
Cảm ơn, nhưng tôi không 
muon. 


Khóng, tói khóng muón 


Đây là hoa của anh. 

Tôi có một món quà nhỏ 
cho anh. 

Đây là của bà, thưa bà 


Thực là tốt bụng quá. 


Ó, quà cáp làm gi. 


22 


18. Hói dáp thóng 
thuóng 

- Hỏi ai điều gi: 

Pardon monsieur, 
pouvez- vous me dire... 
Excusez- moi, mada 


Où est... 
À quelle heure... 
Je cherche... 


- Vói mót nguói quen 
thân, ta có thé nói: 

Dis donc, tu peux me dire 
ce que j'ai? 

Eh bien, c'est grave? 


- Khi hỏi về giờ giác: 
Vous avez l'heure, s'il 
vous plait? 

Il est quelle heure? 
L'heure, s'il vous plait? 
La pharmacie s'ouvre à 
quelle heure? 


Quand le train arrivera? 


- Khi trả lời giờ giác, ta 
dùng: 


Xin lỗi, ông có thê nói 
cho tôi... 
Xin lỗi bà, .......... 


Nào, anh có thê cho tôi 
biết tôi bị sao không? 
Thế nảo, có nặng không? 


Anh có đồng hồ không? 


Máy giờ rồi? 

Máy giờ rồi a? 

Hiệu thuốc mở cửa lúc 
mây giờ nhỉ? 

Khi nào thì tàu đến? 


23 


Moi, j'ai 2 heures. 

Il est 7 heures pile. 

Il est tout juste 7 heures. 
Vers 7 heures. 

À 7 heures environ. 


- Khi hỏi về giá cả, ta 
dùng: 

Ca coüte combien? 

C'est combien, ca? 

Le prix, s'il vous plait? 
Je voudrais savoir le prix 
de ces lunettes. 


- Khi trả lời về giá cả, ta 
dùng: 

Ca fait 20 francs 

Ça coûte 20 francs. 

C’est marqué 20 francs. 
Ces lunettes coûtent cher. 


19. Đánh giá (juger) 

- Khi dánh giá mót tác 
phâm, công trinh, ta dùng: 
J'ai beaucoup aimé. 

Ca m'a plu. 

J'ai trouvé ca agréable. 
C'est pas mal. 


Theo dóng hó tói là 2 gió. 
Düng 7 gió. 
Vào quãng 7 gió. 


Giá bao nhiêu? 


Tói muón biét giá cüa 
chiêc kính này. 


Giá là 20 francs. 


Ghi giá là 20 francs. 
Chiéc kính này dát lám 


Tói rát thích. 

Cái dó làm tói thích. 
Tói tháy cái dó dé chiu. 
Cũng được. 


24 


Ce n'était pas trés bien. 
C'était affreux. 


- Khi dánh giá mót món 
án, ta düng: 

C'est délicieux. 

C'est dégoütant. 

Pas mal du tout. 


- Khi dánh giá mót con 
người, ta dùng: 

Il est beau. 

Elle est jolie. 

Elle est magnifique. 
Elle est plutôt moche. 
Il est bien. 

Elle est très sympa. 

Il est méchant. 

Elle me casse les pieds. 


20. Mở đầu, duy trì, kết 
thúc hội thoại (engager, 
maintenir, terminer une 
conversation) 

- Dé mở đầu, ta dùng: 
Dis donc, Paul, tu sais 
que... 

Alors, qu'est-ce que tu 
penses de.... 


Khóng duoc hay lám. 
Thát xáu. 


Ngon tuyét. 
Chán chét. 
Cũng được đây chứ. 


Anh ấy đẹp trai. 

Cô ấy xinh xắn. 

Cô ấy lộng lẫy. 

Phải nói là cô ấy xấu. 
Anh ấy tốt. 

CÓ ấy rất tốt bụng. 
Anh ấy ác. 


Cô ấy làm tôi chán ngấy. 


Này, Paul, cậu có biết 
răng.... 

Này, cậu nghĩ thế nào 
vé... 


25 


Je ne te dérange pas? 
Je peux te parler? 


- Dé xen vào cáu chuyén, 
ta düng: 

Moi, je pense que 
Écoutez, ce n'est pas 
possible. 


D'accord, mais... 


- Néu khóng duoc 
nhường lời, ta dùng: 
Laissez- moi parler. 

Je demande la parole. 
J'ai quelque chose à dire. 


- Nêu ai cướp lời, ta dùng: 
Laissez- moi terminer. 


Attends, je peux finir? 


- Khi két thác cáu 
chuyén, ta düng: 

Bon, eh bien, il faut que 
je parte, 

On se revoit lundi? 

On se téléphone? 


Il faut qu'on se revoie, 
hein? 


Tói khóng làm phién anh 
chứ? 

Tôi có thé nói chuyện với 
anh được chứ? 


Tôi, thì tôi nghĩ rằng... 
Nghe dáy, khóng thé nhu 
thé duoc. 

Dóng y, nhung mà... 


Hãy dé tôi nói đã. 
Tôi xin được nói. 
Tôi xin được có mây lời. 


Hãy dé tôi nói hết đã. 
Guom đã, tôi có thé nói 
hết chứ? 


Thôi được rồi, tôi phải đi 
đây. 

Thứ hai ta gặp lại chứ? 
Ta sẽ điện thoại chứ? 

Ta sẽ gặp lai nhau chứ? 


26 


27 


II. TINH HUÓNG THÓNG DUNG 
1. Câu hỏi của bác sĩ 
Faites-vous de la fièvre? 
Vous n'avez pas pris froid? 
Qu'avez-vous pris hier soir? 
Qu'est-ce qui ne va pas, madame? 
Quand est-ce que vos ennuis ont commencé? 
Quelles sensations avez-vous éprouvées? 
N'avez-vous jamais été malade? 
Quel traitement avez-vous suivi? 
Quelle maladie avez-vous eue récemment? 


Quand avez-vous noté le début de ces troubles? 


Combien de temps êtes- vous souffrant? 
Quelles douleurs sentez- vous encore? 
Quel médicament vous a-t-on prescrit? 
Quelles maladies contagieuses as- tu eues? 


Quand est-ce qu'on t'a fait la dernière fois de la 
vaccination? 


Avez-vous mal à la téte? 

Avez-vous eu des nausées? 

Avez-vous des douleurs dans la pointrine? 
Vous sentez quelque chose ici? 


Cela vous fait mal quand j'appuis sur votre ventre? 
Est-ce que vous vous trouvez essoufflé à l'effort? 


Anh có bi sót khóng? 

Anh không bi cám lanh chứ? 

Tối qua anh ăn gi? 

Thưa bà, bà bị đau gì đấy? 

Khi nào anh bắt đầu cảm thấy khó chịu? 

Anh cảm thấy những gì? 

Anh chưa bao giờ bị ốm à? 

Anh đã theo điều trị gì? 

Gần đây anh có bị bệnh gì không? 

Anh thấy những rối loạn này bắt đầu từ khi nào? 


Anh bị đau từ bao giờ? 

Anh còn cảm tháy đau những gi nào? 
Người ta đã kê cho bà những gì nào? 
Em đã bị những bệnh truyền nhiễm gì? 


Khi nào thi con được tiêm chủng lân cuói? 


Anh có đau đầu không? 

Anh có buồn nôn không? 

Anh có bị đau vùng ngực không? 

Anh có cảm thấy ở đây có những gì không? 
Anh có thấy đau khi tôi ấn vào không? 

Anh có cảm thấy tức thở khi gắng sức không? 


28 


29 


Est-ce que le traitement physiothérapie vous a 
donné un soulagement? 


Avez-vous mal encore quelque part? 


Est-ce que les douleurs sont diffusées ou 
prédominentes d'un seul cóté? 


Est-ce que ces douleurs irradient parfois dans le 
bassin? 


Vos douleurs ne sont pas parfois intermittentes? 


Depuis quand avez-vous cette furonculose des 
mains? 


Quel traitement vous a-t-on pratiqué? 


Le traitement anticeptique externe n'a pas eu un 
bon effet? 


N'avez-vous pas eu d'antécédents de rhumatisme? 
Avez-vous des crises cardiques? 

Avez-vous subi une intervention chirurgicale? 
Vous a-t-on fait aussi une hystérectomie? 

Vous vous plaignez d'une douleur à la jambe? 
Comment sont vos selles? 

Que sentez- vous encore? 

Quels sont les symptómes? 

Avez-vous des troubles digestifs ou urinaires? 


Điều trị bằng liệu pháp có làm cho anh dễ chịu 
không? 
Anh còn cảm thấy đau ở đâu không? 


Đau lan tỏa hay tập trung vào một phía? 


Đôi khi có bị đau lan đến vùng khung chậu không? 
Đôi khi anh có bị đau ngắt quãng không? 
Anh bị cái nhọt ở tay từ bao giờ? 


Người ta đã điều trị anh như thế nào? 

Điều trị bằng thuốc sát khuẩn ngoài không có tác 
dụng tôt phải không? 

Anh không có tiền sử thấp khớp chứ? 

Anh có bị những cơn đau tim không? 

Anh đã bị mó làn nào chưa? 

Cũng đã bị cắt bỏ tử cung phải không? 

Anh kêu đau ở cäng chân phải không? 

Phân của anh thế nào? 

Anh còn cảm thấy gì nữa? 

Triệu chứng là gì? 

Anh có bị rối loạn đường tiêu hóa hay bài tiết không? 


30 


2. Bệnh nhân nói về mình và miêu tả về bệnh của 
mình 

Je ne vais pas bien. 

Je me sens trés fatigué. 

Je ne me sens pas à l'aise. 

Il me semble que j'aie mal partout. 


Je pense que depuis déjà quelques semaines je ne 
me sens pas bien. 


Je sens que je ne suis pas dans mon état normal. 
Je n'ai pas d'appétit. 

Je tousse et j'ai mal à la téte. 

J'ai éprouvé de la fièvre et des frissons. 

J'ai des douleurs dans la poitrine. 

Je n'ai ni rhum, ni mal de gorge. 

Je souffre de lumbago. 

Cela me fait trop souffrir. 

C'est bien pénible de supporter ces douleurs. 
J'ai été toujours maladif. 


J'ai eu toutes les maladies infantiles: la rougeole, 
la varicelle, la coqueluche, la scarlatine et bien 
d'autrés. 


J'ai de la faiblesse pulmonaire avec des séquelles 
d'anciennes lésions. 


J’ai terriblement mal au genou gauche, surtout 
quand je marche. 


J'éprouve des douleurs de deux côtés. 


Les douleurs sont généralement aggravées par les 
efforts ou la station debout. 


31 


Tôi thấy không được khỏe. 

Tôi cảm thấy rất mệt. 

Tôi không cảm thấy dễ chịu. 

Hình như là tôi bị đau khắp toàn thân. 

Tôi nghĩ rằng từ một vài tuần nay tôi không được 
khỏe. 

Tôi thấy người không được bình thường cho lắm. 
Tôi ăn thấy không ngon miệng. 

Tôi bị ho và bị đau đầu. 

Tôi thấy sốt và bị rùng mình. 

Tôi bị đau ngực. 

Tôi không bị cúm và không bị đau họng. 

Tôi bị đau lưng. 

Điều đó làm tôi đau lắm. 

Thật khó sở khi bị đau nhu vậy. 

Tôi luôn luôn bị bệnh. 

Tôi bị tất cả các bệnh của trẻ em: sởi, thủy đậu, ho 
gà, tinh hông nhiệt và nhiêu bệnh khác nữa. 


Tôi bị yêu phổi với các tôn thương cũ. 


Tôi rất đau ở đầu gói trái nhất là khi bước di 
Tôi thấy đau ở cả hai bên. 


Thường tôi bị đau nhiều khi gắng sức hay đi đứng. 


32 


33 


Les douleurs sont entrecoupées de longues 
remissions. 


Depuis plusieur années, ma furoncluse continue 
avec des poussées graves. 


Il y a quelques jours, j'ai noté que mes pieds étaient 
enflés. 


Il y a3 ans, j'ai eu des ennuis analogues. 
On m'a traité à domicile. 

La maladie a cédé au traitement. 

Je devais suivre un régime. 


Le traitement ne donne qu'un soulagement de courte 
durée. 


Je ne peux pas préciser le traitement. 


Je prenais une potion et des comprimés 

C'est difficile de préciser le début de la maladie. 
Ce traitement a eu de bons effets. 

J'ai des douleurs des reins. 


Les douleurs aux poignets génent beaucoup des 
mouvements de la vie courrante. 


J'ai dû garder le lit pendant une quinzaine de jours. 
Je vois que ca va de mal en pis. 

J'ai une sensation d'oppression. 

On m'a presque guéri. 

Mes douleurs ont augmenté progressivement. 

J'ai été grippé avec de la fièvre très élevée. 


J'ai une perte de sensibilité dans le bras gauche. 


Dau ngắt quãng với những dot thuyên giảm dài. 


Từ nhiều năm nay bệnh nhọt của tôi cứ tiếp tục với 
những dot kịch phát. 


Cách đây máy ngày tôi thấy chân tôi bị phù. 


Cách đây ba năm tôi cũng bị đau hệt như vậy. 
Tôi được chữa tại nhà. 
Bệnh đã được điều trị khỏi. 


Tôi phải theo một chế độ. 
Điều trị chỉ đỡ trong một thời gian ngắn 


Tôi cũng không nhớ chính xác đã được điều trị như 
thê nào. 

Tôi đã uống một lọ thuốc nước và ít viên thuốc. 
Khó xác định được bệnh bắt đầu từ bao giờ. 

Điều trị này có kết quả tốt. 

Tôi bị đau thận. 

Cổ tay đau ảnh hưởng đến những cử động hàng 
ngày. 

Tôi phải nằm liệt giường nửa tháng. 

Tôi thấy tình trạng ngày một xấu. 

Tôi có cảm giác tức thở. 

Tôi được chữa hầu như khỏi. 

Tôi cứ bi đau tăng dàn lén. 

Tôi bị cúm và sốt rất cao 


Tôi thấy mát cảm giác ở cánh tay trái. 


34 


35 


J'ai été deux fois hospitalisé d'urgence. 
Je suis dans un état fébrile à 38°- 39» depuis une 
semaine. 


3. Bác si nhán xét chán doán 


Ce n'est pas grave. 

Ce n'est qu'une petite indigestion. 

Vous souffrez d'une altération générale 

Vous avez une toux violente. 

J'ai peur que vous ayez une fluxion de poitrine 
J'ai noté chez vous une ancienne primo- infection. 
Votre paludisme est récidante. 

Vous avez des pieds enflés. 

Vos troubles sont anciens. 

Votre langue est bien chargée. 


Cette fois-ci, vous ne pouvez pas étre traité à 
domicile. 


Il s'agit d'une appendicite aiguë. 
Tu as une petite bronchite, rien de sérieux. 
Vous étes trés pále, monsieur. 


Le ventre est météorisé, le foie et la rate ont 
augmenté. 


Vous vous en tirerez. 

Vous étes tout enrhumé. 

Cela se voit que vous avez de la fièvre. 
Votre température doit étre bien élevé. 
Votre angine est chronique. 


Tôi duoc dua vào viện cấp cứu 2 lần. 
Tôi luôn trong trạng thái sốt 38°- 39° từ một tuần 
nay. 


Không nặng lắm đâu. 

Chỉ hơi khó tiêu thôi. 

Anh bị giảm sút thể trạng chung. 

Anh bị ho nặng. 

Tôi sợ anh bị xung huyết ở phôi. 

Tôi nhận thấy trước đây anh bị lao xơ nhiễm. 
Bệnh sốt rét của anh lại tái phát. 

Chân anh bị phù. 

Rối loạn của anh đã có từ lâu. 

Lưỡi bán lắm. 


Lần này anh không điều trị tại nhà được đâu. 


Đây là trường hợp viêm ruột thừa cấp. 

Anh bị viêm phế quản nhẹ, không nguy hiểm gi. 
Ông xanh xao lắm. 

Bụng bị trướng, gan và lách đều to lên. 

Anh sẽ khỏi thôi. 

Anh bị cảm. 

Dễ thấy là anh đang bị sốt. 

Nhiệt độ của anh chắc cao lắm. 


Bệnh viêm họng của anh là mãn tính. 


36 


37 


Jenote laprésence d'oedémes d'aspectinflammatoire 
au niveau de phalanges des doigts. 


Je trouve vos genoux assez volumineux. 


Le pronostic de votre maladie est généralement 
bénin si on la traite à temps 


Je pense que votre essoufflement vient d'un 
surmenage professionnel. 


Je suis sür que vous souffrez d'un paludisme aigu. 


C'est seulment en éliminant les autrés causes 
possibles que le diagnostic exact peut étre posé. 


Les résultats d'examen sont d'une grande 
importance pour prescrire un traitement. 


Je voir que la radiographie thoracique indique un 
thorax d'un aspect emphysémateur. 


Je note un rythme irrégulier et des sons diminués. 


Les examens cliniques, électrologiques, 
radiologiques indiquent une maladie mitrale. 


Tout cela permet de conseiller une opération. 

Sur la radiographie, il n'y a rien de particulier. 

Il y a une complète absence de troubles sensitivo- 
moteurs. 

Les examens complémentaires n’indiquent rien 
d’anormal. 


Les phénomènes douloureux durent au moins deux 
ans. 


Tôi thấy có phù dưới dạng viêm ở các đốt ngón tay. 


Tôi thấy đầu gói anh sưng khá to. 

Tiên lượng bệnh của ông nói chung là nhẹ thôi néu 
điều tri kip thời. 

Tôi nghĩ cơn ngạt của anh do quá sức nghề nghiệp. 


Tôi chắc chắn là anh bị sốt rét cấp tính. 

Chỉ khi nào loại trừ được các nguyên nhân khác thì 
mới chân đoán chính xác được. 

Các kết quả xét nghiệm rất quan trọng đề đề ra việc 
điêu tri. 

Tôi thấy phim chụp lồng ngực thể hiện một lồng 
ngực khí phê thũng. 

Tôi thấy nhịp tim không đều và tiếng tim nhỏ. 

Các khám nghiệm lâm sàng, điện tâm đồ, X-quang 
cho thây bệnh van 2 lá. 

Tất cả các điều đó cho thấy cần phải mô. 

Trên phim X-quang không có gì đặc biệt cả. 


Hoàn toàn không có rôi loạn cảm giác vận động. 


Các xét nghiệm bó sung cho thấy không có gi bất 
thường. 


Hiện tượng đau kéo dải ít nhất 2 năm. 


38 


39 


4. Bác sĩ thông báo, khuyên, ra mệnh lệnh 
Asseyez- vous là, madame, je vais vous examiner. 
Couchez- vous ici, je dois faire un diagnostic exact. 


Enlevez votre veston et passez dans la piéce voisine. 
Ouvrez la bouche et tirez la langue. 

Montrez- moi vos doigts. 

Il faut que vous gardiez le lit pour une semaine. 
Vous devez vous rendre à l’hôpital. 

Vous devez vous garder du froid. 


Vous serez mis en observation et vous allez passer 
différents examens. 


Vous allez suivre un régime. 


Vous devez prendre votre température tous les 
matins. 


Il faut bien soigner votre maladie. 
Vous devez vous faire radiographier. 


Nous allons pratiquer tous les examens nécessaires 
et décider de votre hospitalisation. 


On vous fera subir encore plusieurs examens 
complémentaires. 


On vous fera des injections nécessaires pour prévenir 
des complications possibles. 


Ce n'est pas grave mais il faut faire attention. 


Vous devez remettre cette ordonnance à votre 
pharmacien. 


Cela n'ira pas cette fois-ci. 


Bà hãy ngồi xuống kia, tôi sé khám cho. 

Anh hãy nằm xuống đây, tôi phải chân đoán chính 
xác. 

Hãy cởi áo vét ra và qua phòng bên cạnh. 

Hãy há miệng và thé lưỡi ra. 

Hãy đưa tôi xem những ngón tay của anh. 

Anh phải nằm nghỉ một tuần. 

Anh phải đi bệnh viện thôi. 

Anh phải giữ khói bi lanh. 

Anh sẽ được theo dõi và sẽ qua các khám nghiệm 
khác nhau. 

Anh sẽ phải tuân thủ một chế độ đấy. 


Sáng nào anh cũng phải cặp nhiệt độ. 


Phải chăm sóc bệnh của anh cần thận. 

Anh phải đi chụp X-quang. 

Chúng tôi sẽ tiến hành các xét nghiệm cần thiết và 
quyết định sự nhập viện của anh. 

Người ta sẽ tiến hành các xét nghiệm bó sung. 

Anh sẽ được tiêm đầy đủ để phòng ngừa các biến 
chứng có thê. 

Không nặng lắm đâu nhưng phải cần thận. 


Anh phải đưa cái đơn thuốc này cho ông dược sỹ. 


Lần này như vậy là không được. 


40 


41 


Je vous conseille de suivre un traitement 
physiothérapique pendant quelque temps. 

Vous allez éprouver un soulagement immédiat. 
Vous y serez bien soigné. 

J’ai peur que vous avez une fluxion de potrine. 

On va vous appliquer un traitement anticeptique. 


Je vous prescris le traitement par application du 
permanganate. 


Vous devrez vous soigner longtemps avant de sortir 
de la maison. 


Je vais envoyer une infirmière pour faire des piqures. 
Ne prenez rien de froid. 


5. Trao dôi giữa hai bác sĩ 
Ce monsieur est gravement malade. 
De quoi souffre- t- 11? 
Que donne l'examen clinique de votre malade? 
Qu 'est-ce que vous avez noté? 
Racontez- moi l’histoire de sa maladie. 
Pas à l'antécédent pathologique? 
A-t-on diagnostiqué le malade hospitalisé hier? 
Que dit l'enquéte familiale? 
Les antécédents familiaux confirment le diagnostic. 
Qui est-ce qui a posé le diagnostic? 
Quel est le diagnostic? 
Quels en sont les symptómes? 


Donnez-moi son anomnése. 


Tôi khuyên anh hay điều trị lí liệu pháp trong một 
thời gian. 

Ông sẽ cảm thấy dé chịu ngay. 

Ở đó anh sẽ được điều trị chu đáo. 

Tôi sợ rằng ông bị sung huyết phối. 

Người ta sẽ điều trị cho ông bằng các thuốc sát khuẩn. 


Tôi sẽ hướng dẫn ông điều trị bằng thuốc tím. 
Anh phải điều trị lâu đài trước khi có thê ra khỏi nhà. 


Tôi sẽ bảo một cô y tá đến tiêm cho ông. 
Anh không được ăn uống gì lạnh. 


Ông này bị ốm nặng. 

Ông ta đau gì thế? 

Bệnh nhân của anh khám lâm sàng thấy gì? 
Anh nhận thấy gì? 

Hãy ké cho tôi bệnh sử của anh ấy. 

Không có tiền sử bệnh lý gi à? 

Đã chán đoán bệnh nhân nhập viện tối qua chưa? 
Điều tra về mặt gia đình có gì không? 

Tiền sử gia đình xác nhận chán đoán. 

Ai đã chân đoán? 

Chân đoán thế nào rồi? 

Triệu chứng của bệnh là thế nào 

Đưa tôi xem tiền sử bệnh của anh ấy. 


42 


43 


Quel traitement lui a-t-on prescrit? 

Quel en a été le résultat? 

Il vient nous consulter pour la première fois. 
Quelles radiographies avez-vous pratiquées? 
Il éprouve une douleur à l'estomac. 

Aucun trouble digestif ou urinaire? 

L'image thoracique est tout à fait normale. 


La voüte diaphragmatique gauche est surmontée par 
une opacité dense. 


Je pense que le malade va de plus en plus mal. 
Sa maladie est bien compliquée. 

Qu'est-ce que le chirurgien soupconne? 

Quels sont les faits cliniques? 

La pression artérielle est de 175- 90mmHg 


On n'a pas pu pratiquer tous les examens nécessaires 
à cause de son état général 


Le coma a persisté. 
Le collapsus a entrainé son décès. 


Qu ‘est-ce que vous pouvez dire de son état? 
Je vais vous présenter les faits cliniques plus tard. 


Nous n'avons pas pu le réanimer. 

La malade se plaint de l'alteration de son état 
général. 

A-t-il été hospitalisé à temps? 

J'ai noté des fractures du genou et de la mâchoire. 
Quel est le caractére de cette cataracte? 


Người ta đã điều tri thể nào cho anh áy? 
Kết quả thé nào? 

Anh ấy đến ta khám lần đầu tiên. 

Anh đã cho chụp điện những gì rồi? 

Anh ấy thấy đau ở vùng dạ dày. 

Không có rồi loạn tiêu hóa hay bài tiết à? 
Hình ảnh lồng ngực hoàn toàn bình thường. 


Vóm hoành trái bi che bởi một đám mò đậm. 


Tôi nghĩ là bệnh nhân ngày một nặng thêm. 

Bệnh của anh ấy rất phức tạp. 

Bác sỹ ngoại khoa nghi ngờ là gì? 

Những biéu hiện lâm sàng thé nào? 

Huyết áp là 175- 90mm thủy ngân. 

Đã không thể tiến hành tất cả các xét nghiệm cần 
thiệt vì thê trạng chung của bệnh nhân. 

Hôn mê kéo dải. 

Tình trạng trụy mạch đã làm bệnh nhân chết. 

Anh có thê nói gì về tình trạng của ông ấy. 

Sau này tôi sé trình bày với anh những biểu hiện lâm 
sàng. 

Chúng tôi đã không thê hồi sức cho ông ấy. 

Bà bệnh nhân phàn nàn về tình trạng suy yếu toàn 
thân của mình. 


Anh ấy có được kịp thời đưa vào viện không? 
Tôi thấy bị vỡ đầu gối và hàm. 
Tính chất của đục thủy tinh thế này là gì? 


44 


45 


Nous avons appris que le malade avait été frappé de 
deux hémiplégies gauches. 


C'est la raison pour laquelle j'ai pensé à une 
cataracte d'origine diabétique. 


Qu'est-ce que l'anamnése apprend? 
J'hésite encore à prendre une décision quelconque. 
Il faudra persuader votre malade. 


Il a été hospitalisé d'urgence pour une hémorragie 
cérébrale. 


Quels renseignements complémentaires a-t-il fournis? 
Il n'a jamais souffert de troubles cardiaques. 


L'hypothése d'une crise d'asthme ne vous parait pas 
la plus vraisemblable? 


Le malade a des céphalées depuis 6 mois et des 
douleurs lombaires intenses. 


Je voudrais bien savoir votre avis sur ce cas. 
Vous avez tort, monsieur 


La malade nous a été adressée par l'Institut 
Oncologique. 


Pour le moment, nous ne trouvons rien de particulier. 
Il faut l'envoyer d'urgence à 1’hôpital. 

Son état général est trés inquiétant. 

Sous quelle forme a-t-il eu l'infarctus du myocarde? 


Quelle est votre opinion du malade que vous venez 
d'examiner? 


Quelle en a été la cause? 


Le diagnostic n'est pas encore fait. 


Chúng tôi được biết anh ấy đã hai làn bị liệt nửa 
người trái. 

Chính vì lý do đó mà tôi đã nghĩ đến đục thủy tỉnh 
thê do đái đường. 

Tiền sử bệnh cho thấy gì? 

Tôi còn do dự trước khi quyết định gì đó. 

Cần phải thuyết phục bệnh nhân của anh. 

Anh áy đã được đưa vào viện cấp cứu vì chảy máu 
não. 

Anh ấy còn cho biết thêm gì không? 

Anh ấy không bao giờ bị bệnh tim cả. 

Anh thấy có thê giả thuyết về một cơn hen không? 
Người bệnh bị đau đầu từ 6 tháng nay và đau lưng 
đữ dội. 

Tôi muốn biết ý kiến của anh về trường hợp này. 


Thưa ông, ông nhằm đây. 
Bà bệnh nhân được chuyền đến từ Viện ung bướu. 


Cho đến giờ, chúng tôi không thấy gì đặc biệt cả. 
Cần phải đưa anh ấy đi viện ngay lập tức. 

Tình trạng chung của anh ấy là rất đáng lo ngại. 
Anh ấy đã bị nhồi máu cơ tim dưới dang nào? 

Ý kiến của anh về người bệnh anh mới khám là thế 
nào? 

Nguyên nhân là gì? 

Chưa được chân đoán. 


46 


47 


Le tableau clinique n ‘est pas du tout celui d'une 
crise d'asthme. 


Qu'est-ce que vous avez noté à l'examen physique? 
Quelle a été l'évolution de la maladie? 

Malgré le traitement, il est décédé de l’insuffisance 
mitrale. 


Pour quelle raison avez-vous recommandé une 
intervention chirurgicale? 


Bệnh cảnh lâm sàng không phải là của một con hen. 


Khám thực thê anh thấy gì? 
Bệnh tình đã diễn biến thế nào? 


Dù được chữa chạy, anh ấy đã chết vì hở van 2 lá. 


Vi lẽ gi mà anh đã yêu cầu phải mó? 


48 49 


III. HỘI THOẠI 
Hội thoại 1 Hội thoại 1 


Le malade: Bonjour, docteur. 


Le docteur: Bonjour monsieur. De quoi souffrez- 
vous? 


M: Je me sens trés fatigué, docteur, et à part cela 
n'ai pas d'appétit, mais j'ai toujours soif. 


D: Faites-vous de la fiévre? 


M: Je ne sais pas, docteur. Je n'ai pas pris ma 
température. 


D: Vous avez eu tort. Vous devez prendre votre 
température tous les matins, dans l'aprés- midi et le 
soir. N'avez vous pas pris froid? 


M: Je ne crois pas, docteur. Je n'ai ni rhume, ni mal 
de gorge. Je ne tousse pas, mais j'ai mal à la tête. 


D: Ouvrez la bouche et tirez la langue...Elle est 
bien chargée. Qu'avez-vous pris hier soir? 


M: Je ne me souviens plus, docteur...Pourtant si. 
J'ai mangé des fruits qui n'étaient pas encore mûrs. 
Depuis ce temps- là, je ne vais pas bien. 


D: Ce n'est pas grave mais il. faut soigner ca. Ce 
n'est qu'une petite indigestion. Vous allez suivre 
un régime. Je l'ai noté sur une feuille et vous allez 
remettre l'ordonnance à votre pharmacien. 


M: Merci docteur. Au revoir. 


Bệnh nhân: Chào bác si. 
Bác sĩ: Chào ông, ông dau gi thế? 


BN: Thưa Bác sĩ, tôi cảm thấy rất mệt. Ngoài ra tôi 
ăn không ngon miệng mà lại luôn khát. 

BS: Anh có sốt không? 

BN: Thưa Bác sĩ, tôi không biết nữa. Tôi không cặp 
nhiệt độ. 

BS: Thé là không đúng đâu. Anh cần phải cặp nhiệt 
độ tât cả các buôi sáng, chiêu và tôi. Anh không bị 
cảm lạnh chứ? 

BN: Chắc là không, thưa bác sĩ. Tôi không bị số 
mũi, không đau họng. Tôi không ho nhưng bị đau 
đâu. 

BS: Anh hãy há miệng và thé lưỡi ra... lưỡi bán 
quá. Tối qua anh ăn gì? 

BN: Thưa bác sĩ, tôi cũng không nhớ nữa. 

A... có đấy, tôi ăn hoa quả chưa thật chín. Từ lúc đó 
tôi thây khó chịu 

BS: Cũng không nặng đâu, song cần phải chữa đấy, 
chỉ bị khó tiêu một chút thôi. Anh sẽ phải tuân theo 
một chê độ. Tôi đã ghi điêu đó vào một cái đơn và 
anh hãy đưa cái đơn đó cho ông dược sĩ của anh nhé. 


BN: Cảm ơn bác sĩ. Xin tạm biệt. 


50 


51 


Hói thoai 2 
Puis- je entrer docteur? 


— Entrez, s'il vous plait - mousieur. De quoi 
souffrez-vous? 


— Je souffre de lumbago, docteur. Cela me fait trop 
souffrir, surtout au lit et quand il fait froid. 


- Est-ce que les douleurs sont diffuses ou 
frédominents d'un seul cóté? 


- J'épouve les douleurs des deux cótés, monsieur. 


- Est-ce que ces douleurs irradient parfois dans les 
fesses ou le bassin? 


- Parfaitement vrai, monsieur. Les douleurs sont 
généralement aggravées par les efforts ou la station 
debout. C ‘est bien pénible de supporter ces 
douleurs, docteur. 


- Est-ce que ces douleurs ne sont pas quelquefois 
intermittentes, monsieur? Elles cessent et puis 
reprennent par intervalles? 


- Oui, elles sont entrecoupées de longues rémissions. 
Cela me permet de mener une vie plus ou moins 
normale, monsieur. 


- Vois devez vous faire radiographier d'abord. C'est 
seulement en éliminant les autrés causes possibles 
(du syndrome douloureux que vous avez) que le 
diagnostic exact peut être posé. 


Hói thoai 2 


- Tôi có thê vào được chứ, thưa Bác si? 
- Xin mời ông vào, ông đau gì vậy? 


- Thưa Bác sĩ, tôi bị đau lưng. Điều đó làm tôi rất 
đau đớn nhất là khi đi ngủ và khi trời lạnh. 


- Dau có tính chát lan tỏa hay là đau trội hơn ở 1 
bên? 


- Thưa ông, tôi cảm thấy đau cả 2 bên. 


- Đôi khi đau lan đến vùng mông hay vùng khung 
chậu không? 


- Đúng như vậy, thưa Bác sĩ. Nói chung đau nhiều 
khi gắng sức hay khi đứng. Thật là khó khi phải 
chịu đựng sự đau đớn như vậy, thưa bác sĩ. 


- Thỉnh thoảng có đau gián đoạn không? Hết đau 
rồi lại đau từng lúc một? 


- Vâng, thường có từng đợt thuyên giảm dàn. Điều 
đó cho phép tôi có được 1 cuộc sông ít nhiêu binh 
thường, thưa Bác sĩ. 


- Trước hết ông phải đi chụp X quang. Chỉ khi nào 
loại trừ được những nguyên nhân có thê khác (của 
triệu chứng đau của ông) thì mới chuẩn đoán chính 
xác được. 


52 53 


Hội thoại 3 Hội thoại 3 


- Mon cher Dupont. Avez-vous le temps d'examiner 
le malade, qui nous attend dans mon cabinet? Je lui 
ai promis votre consultation. J'hésite encore à 
prendre une décision quelconque. 


- De quoi souffre-t-il? 


- D'une altération générale de son état avec un 
amaigrissement rapide. 


- Quel áge a-t-il? 
- Ila 60 ans. 
- Que donne l'examen clinique de votre malade? 


- Il ne donne rien. En ce qui concerne la rate, elle 
est palpée en inspiration profonde. 


- Quelles radiographies avez-vous pratiquées? 


- Les radiographies du squelette et le splénogramme. 
Le splénogramme est remarquable. 


- Est-ce que vous n'avez pas noté une adénopathie 
axillaire? 


- Si, mais très discrète. 


- |l faudra pratiquer une ponctionbiospie ostéo- 
médullaire avant de poser le diagnostic. 


- N'étes- vous pas d'accord? 
- Pourquoi pas, si le malade l'accepte. 


- Il vous faudra le persuader, bien entendu. 


- Anh Dupont thán mén. Anh có thói gian khám cho 
người bệnh dang chó chúng ta trong phóng của tôi 
không? Tôi đã hứa với ông ây là anh sẽ khám cho. 
Tôi dang do dự chưa quyết được. 

- Ông ấy đau gì vậy? 


- Thê trạng của ông ấy nói chung giảm sút và gầy đi 
nhanh chóng. 


- Ông ấy bao nhiêu tuói? 
- Ông ta 60 tuói. 
- Bệnh nhân của anh khám lâm sàng thấy gì không? 


- Không thấy gì cả. Khám chỉ sờ thấy lách khi bệnh 
nhân hít vào sâu. 


- Anh đã chụp những phim X quang nào? 

- Đã chup phim bộ xương và làm lách đồ. Lách đồ 
đáng chú ý đây. 

- Anh không thấy hạch nào ở nách chứ? 


- Có, nhưng rât lần. 


- Cần phải tiến hành chọc dò sinh thiết tủy xương 
trước khi chân đoán. 


- Anh có đồng ý như vậy không? 
- Có chứ miễn là bệnh nhân đồng ý. 


- Tất nhiên anh sẽ phải thuyết phục ông ấy chứ. 


54 


55 


Hội thoại 4 


- Il faut que vous gardiez le lit, madame. Vous avez 
une toux violente. Vous faites de la fiévre et j'ai 
peur que vous n'ayez pas fluxion de poitrine. 


- Bien, docteur. Je me coucherai sans délai. 
- Et qui va vous soigner dans la maladie? 
- Je me soigne toujours moi- même 


- Cela n'ira pas cette fois-ci madame. Vous devez 
vous rendre à L’hôpital. 


- Pour quoi faire, docteur? 


- On vous y fera des injections nécessaires pour 
prévenir des complications possibles. N'oubliez 
pas que l'on a noté chez vous une primo- infection 
tuberculeuse à l’âge de 16 ans. Vous devriez vous 
garder du froid. 


- Et bien, si vous insistez sur une hospitalisation, je 
m'y soumets, docteur. 


- Parfaitement bien. On vous fera subir encore 
plusieurs examens complémentaires. Enfin vous y 
serez proprement soignée. 


- Je vous remercie, docteur, pour votre conseil. Je 
vais suivre vos recommandations, soyez en sur. 


Hói thoai 4 


- Thưa bà, bà cần phải nằm nghi một chó. Bà bi ho 
khá nặng đấy. Bà bị sốt và tôi e rằng không phải là 
bà bi xung huyệt ở phôi đâu. 

- Vâng, thưa Bác sĩ. Tôi sẽ nằm nghỉ ngay lập tức. 
- AI sẽ trông nom bà trong khi bi bệnh? 

- Tôi luôn luôn tự chăm sóc cho mình thôi. 

- Thưa bà, lần này không được đâu. Bà cần phải vào 
bệnh viện. 


- Dé làm gi, thưa Bác sĩ? 


- Ở đó, bà sẽ được tiêm những thuốc cần thiết đề 
phòng những biên chứng có thê xảy ra. Không 
được quên là bà đã bị lao xơ nhiễm khi bà 16 tuổi. 
Bà cần phải giữ cho khỏi bị lạnh. 

- Vâng, néu như ông đã nhấn manh là phải vào 


viện, tôi xin tuân theo, thưa Bác sĩ. 


- Rất tốt. Người ta sẽ khám bó sung cho bà và rồi bà 
sẽ được chăm sóc chu đáo ở đó. 


- Thưa Bác sĩ, tôi xin cảm ơn những lời khuyên của 
ông. Tôi sẽ tuân theo những lời căn dặn của ông, 
xIn ông cứ yên tâm. 


56 


Hội thoại 5 
- Qu'est-ce qui ne va pas madame? 
- J'ai une furonculose des mains, docteur. 
- Depuis quand? 


- Elle continue, par poussées depuis plusieurs 
années. 


- Quelle est votre profession? 


- Je suis ouvriére. Je travaille dans la chimie 
industrielle. 


- Quel traitement vous a-t-on pratiqué? 


- On m'a prescrit les bains permanganates, mais ce 
traitement ne donne qu'un soulagement de courte 
durée. 


- Alors le traitement anticeptique externe n'a pas eu 
un bon effet, n'est-ce pas? 


- Bon effet? Non. Pour quelque temps seulement, 
monsieur. 


- Votre furonculose est récidivante. Vous serez mise 
en observation dans notre service et vous allez 
passer différents examens car les résultats 
d'examens sont d'une grande importance pour 
prescrire un traitement. 


- Pas de reméde pour le moment docteur? 


- Mais si. Je vous prescris un traitement par 
application d'ichthyol pur. 


57 


Hói thoai 5 
- Thua bà, bà bi dau gi dáy? 
- Thưa Bác si, tôi bị 1 cái nhot ở tay. 
- Từ khi nào vậy? 
- Từ nhiều năm nay, liên tục với những đợt kịch 
phát. 
- Bà làm nghề gì nhỉ? 
- Tôi là công nhân. Tôi làm việc trong ngành hóa 
công nghiệp. 
- Người ta đã điều trị thế nào cho bà rồi? 
- Họ hướng dẫn tôi ngâm tay vào thuốc tím nhưng 


cách điều trị này chỉ làm cho bệnh thuyên giảm 
trong một thời gian ngắn thôi. 

- Vậy là điều trị bằng các thuốc sát khuẩn bên ngoài 
không có tác dụng tốt phải không? 

- Tác dụng tốt ư? Không, thưa ông, chỉ được một 


thời gian ngắn thôi. 


- Bệnh nhọt của bà đang tái phát, bà sẽ được theo 
dõi trong khoa của chung tôi và sẽ được xét nghiệm 
nhiều mặt. Những kết quả xét nghiệm sẽ rất quan 
trọng cho việc điều trị. 


- Thưa bác sĩ hiện không có phương thuốc gì sao? 
- Có chứ. Tôi sẽ hướng dẫn bà điều trị bằng cách bôi 
Ichthyol nguyên chát. 


58 


59 


Hội thoại 6 


- Quand est-ce que vos ennuis ont commencé, 
madame? 


- C'est assez difficile de préciser le début de la 
maladie docteur, mais je pense, qu'il y a déjà 
quelques semaines que je ne me sens pas bien. 


- Quelles sensations avez-vous éprouvées à cette 
époque- là? 


- De la fiévre, des frissons, des douleurs aux reins. 
Et il y a quelques jours j'ai noté que mes pieds 
étaient enflés. 


- N'avez-vous jamais été malade? 


- Si, monsieur. Il y a à prés trois ans, j'ai eu des 
ennuis analogues. On m'a alors traitée à domicile et 
la maladie a cédé au traitement. 


- Quel traitement avez-vous suivi? 


- Je ne peux pas le préciser monsieur. Je prenais 
quelques médicaments, une potion, des comprimés. 
Je devais suivre un régime. 


- Alors vos troubles sont anciens madame, puisqu'ils 
ont débuté environ 3 ans auparavant. Cette fois-ci, 
vous ne pouvez pas être traitée à domicile. 


- Je crois que vous avez raison, monsieur. Je sens 
que je ne suis pas dans mon état normal. 


- Nous allons pratiquer tous les examens nécessaires 
et décider de votre hospitalisation. Maintenant 
couchez- vous ici, madame, je vais vous examiner. 


Hói thoai 6 


- Thua bà, bà bi dau tir khi nào vày? 


- Thưa bác sĩ, thật khó mà xác định được lúc bát 
đầu bị bệnh nhưng tôi thấy đã vài tuần nay không 
được khỏe. 


- Bà thấy có những triệu chứng gì khi đó? 


- Sốt, rét run, đau vùng thận. Và vài ngày nay tôi 
nhận thây phù ở hai bàn chân. 


- Bà không bao giờ bị ốm à? 


- Có chứ, thưa ông. Cách đây gần 3 năm tôi đã bị 
đau như vậy. Người ta đã điêu tri cho tôi tai nhà và 
nhờ vậy mới khỏi bệnh. 

- Bà đã được điều trị bằng gì? 


- Thưa ông, tôi không thể nói chính xác được. Tôi 
đã dùng 1 vài thứ thuôc, một lọ thuôc nước, ít viên 
thuôc.Tôi phải tuân theo một chê độ. 


- Thưa bà, vậy thì những rồi loạn của bà đã lâu rồi 
vì chúng đã bắt đâu chừng ba năm trước đây. Lân 
nảy là không thê điêu trị được tại nhà đâu. 

- Vâng, ông nói đúng đấy. Tôi cảm thấy thê trạng 
của tôi không bình thường. 

- Chúng tôi sẽ tién hành tất cả những khám nghiệm 
cân thiệt và sẽ quyêt định về việc nhập viện của bà. 
Bây giờ bà năm xuông tôi sẽ khám cho bà. 


60 


Hội thoại 7 


- M.T est gravement malade. Il vient nous consulter 
pour la première fois. 


- De quoi souffre-t-il? 


- De crises comitiales (épileptiques) et des 
manifestations articulaires douloureuses. 


- Quand est-ce que ses ennuis ont commencé? 


- Il m'a dit qu'ils avaient commencé en 2016. Il a 
été hospitalisé d'urgence pour une hémorragie, qui 
a permis découvrir un anévrisme l’artère cérébrale 
antérieure. 


- Est-ce que les crises comitiales ont commencé 
avant sa première hospitalisation? 


- Non. C'est à la suite d’une intervention 
neurochirurgicale pratiquée qu'il a commencé à 
souffrir de crises comitiales généralisées. 


- Quel traitement lui a-t-on prescrit? 
- Il prenait alors phénobarbital et ses dérivés. 


- Quel en a été le résultat? 


- Favorable. Ce traitement était depuis trois ans 
scrupuleusement suivi depuis onze ans, car le 
moindre oubli entrainerait un retour des crises 
comitiales. 


- Qu'est-ce que vous avez trouvé à l'examen 
physique? 


61 


Hói thoai 7 


- M.T bị ốm nặng lắm. Đây là làn đầu tiên ông ta 
đên chúng tôi khám. 


- Ông ta đau gì vậy? 

- Các cơn động kinh và những biéu hiện đau ở các 
khóp. 

- Ông ấy bị đau từ khi nào? 


- Ông ta nói từ năm 2016. Ông ta được vào cấp cứu 
ở bệnh viện vì một xuất huyết màng não và chính vì 
vậy mà phát hiện được sự phình mạch của động 
mạch não trước. 


- Những cơn động kinh đã bắt đầu từ trước lần vào 


viện dâu tiên của ông u? 


- Không, sau một phẫu thuật thần kinh, ông ta bắt 
đâu bi những cơn động kinh toàn thân. 
- Người ta đã điều trị bằng gi? 


- Khi đó ông ta dùng phenobarbital và các dẫn xuất 
của nó. 


- Kết quả thé nào? 


- Tốt đấy. Từ ba năm nay phải theo sát điều trị vì chỉ 
quên 1 chút thôi là lại bị động kinh ngay. 


- Khi khám thực thể anh có thấy gì không? 


62 


63 


- Ha des douleurs aux deux épaules, aux poignets et 
aux mains. 


- Est-ce qu'elles génent les mouvements? 


- Les douleurs génent beaucoup les mouvements de 
la vie courante. 


Hói thoai 8 
- C'est mon anamnése docteur. Ce sont des clichés 


radiographiques (radiagrammes, radiographies) et 
les résultats de l'examen complémentaire. 


- De quoi souffrez-vous, madame? 


- Je souffre de rhumatisme articulaire aigu. 
Regardez, docteur comme mes doigts et mes 
genoux sont enflés. La peau est presque rouge et les 
doigts me brülent. Il me semble que j'ai mal partout. 


- Qui a posé le diagnostic? 
- C'est à ma première hospitalization dans une 
autre ville que le diagnostic a été fait. 


- Précisez- moi le temps. 


- Il y a presque 4 mois. C'était une aggravation de 
la maladie. Le docteur m'a dit que c'était une 
cardiopathie. C'est elle qui a rendu nécessaire mon 
hospitalisation. 


- A-t-on réussi à vous soulager? 


- Có những biéu hiện dau ở cả hai vai, có tay và bàn 
tay. 


- Điều đó có làm cho vận động khó khăn không? 


- Những chỗ đấy ảnh hưởng nhiều đến những hoạt 
động trong cuộc sông hàng ngày. 


Hội thoại 8 


- Thưa Bác sĩ, đây là bệnh sử của tôi. Còn đây là 
những phim X- quang và những kêt quả xét nghiệm 
thêm. 


- Thưa bà, bà bt đau gì vậy? 


- Tôi bị thấp khớp cấp. Bác sĩ hãy xem đây, các 
ngón tay và các khớp gối của tôi bị sưng táy lén. Da 
thì gần như bị đỏ lên và những ngón tay thì nóng 
rực. Duóng nhu chó nào cũng dau. 


- Ai dà chán doán dáy? 

- Người ta đã chán đoán trong lần nằm viện của tôi 
ở thành phó khác. 

- Khi nào vậy? 

- Cách đây gần 4 tháng. Khi bệnh nặng lên, Bác sĩ 
nói đó là bệnh tim. Chính bệnh đó đã buộc tôi phải 
năm viện. 


- Người ta đã làm cho bệnh của bà giảm rồi phải 
không? 


64 


65 


- Oui, monsieur. On m'a presque guérie. Mais j'ai 
dû quitter l'hópital pour des raisons de famille. 
- Quelle maladie avez-vous eue récemment? 


- J'ai eu une amygdalite et de la fièvre. Jai du 
garder le lit pendant une quinzaine de jours. 


- Asseyez-vous là, madame. Je vais vous examiner. 
Je dois faire un diagnostic exact, car le diagnostic 
commande le traitement de la maladie. 


Hói thoai 9 

- Quel áge avez-vous, madame? 
- J'ai 37 ans. 

- Bon. De quoi souffrez-vous? 


- J'ai des douleurs dans les doigts et les genoux. 
Elles génent les mouvements de la vie courante. 


- Montrez- les moi. Je note la présence d'oedémes 
d'aspect inflammatoire au niveau des phalanges 
des doigts, surtout de la main droite. Faites-vous de 
la fiévre? 


- Oui, docteur, mais elle n'est pas trés élevée. 
- Combien? 


- 313, 37”6 environ. 


- Vàng, thưa ông. Người ta đã chữa gần nhu khói 
cho tôi. Nhưng tôi đã phải rời viện vì những lý do 
gia dinh. 

- Gần đây bà bị bệnh gi? 

- Tôi bị viêm amidal và sốt. Tôi đã phải nằm trong 
15 ngày. 

- Mời bà ngồi xuống kia. Tôi sẽ khám cho bà. Tôi 
phải chân đoán chính xác vì như vậy mới điều trị 
được bệnh. 


Hội thoại 9 


- Thưa bà, bà bao nhiêu tuói? 
- Tôi 37 tuổi. 
- Bà đau gì vậy? 


- Tôi bị dau các ngón tay và đầu gói. Điều đó làm 
cho các hoạt động trong cuộc sông hàng ngày của 
tôi bị khó khăn. 


- Hãy cho tôi xem nào. Tôi thấy phù dưới dạng viên 
ở các đốt ngón tay, nhất là bàn tay phải. Bà có bị sốt 
không? 

- Có, thưa Bác sĩ, nhưng không cao lắm. 

- Bao nhiêu? 


- Ching 3773, 376. 


66 


67 


- Quand est-ce que vous avez noté le début de ces 
troubles? 


- Il y a quelque temps. J'ai été grippée avec de la 
fiévre trés élevée, mais j'ai pas eu de possibilité de 
garder le lit, et mes douleurs ont augmenté 
progressivement. 


- Je trouve vos genou assez volumineux. N'avez- 
vous pas eu d'antécédents de rhumastisme 
articulaire, madame? 


- Non, monsieur, pas d ‘antécédents articulaires. 


- Quelles sensations éprouvées encore? Des 
douleurs dans la poitrine, par exemple? Des 
troubles cardiaques peut- étre? 


- Non, docteur. J'étais toujours bien portante. 


- Voici une ordonnance. Ce médicanent vous fera 
du bien. Vous allez prendre 6 comprimés trois fois 
par jour: 2 comprimés au déjeuner, 2 au diner et 2 
au souper. 


- Est-ce que ce médicament va me soulager de 
douleurs? 


- H donne un soulagement complet bien sür. Mais 
cette amélioration sera de courte durée sans doute, 
Si vous cessez le traitement. 


- Je vous remercie,docteur. J'apprécie beaucoup 
votre conseil. 


- Bà nhận thấy bắt đầu có những rối loạn đó từ khi 
nảo? 


- Đã 1 thời gian rồi ạ. Tôi bị cúm và sốt rất cao, 
nhưng tôi không thê nắm một chô được và cứ bị 
đau dân lên. 


- Tôi thấy đầu gói bà sung khá to. Bà không có tiền 
sử khớp chứ, thưa bà? 


- Không, thưa ông, tôi không có tiền sử khớp đâu. 


- Bà còn cảm thấy gì nữa không? Ví dụ như đau 
trong lông ngực hoặc là những rôi loan vé tim? 


- Không thưa bác sĩ. Tôi luôn luôn khỏe mạnh. 


- Đơn thuốc của bà đây, loại thuốc này sẽ tốt cho bà. 
Bà uống 6 viên mỗi ngày, chia làm 3 lần: 2 viên vào 
bữa ăn trưa 2 viên vào bữa ăn tối và 2 viên vào bữa 
ăn đêm. 


- Loại thuốc này có giảm đau không? 
- Tất nhiên rồi, nó sẽ giảm đau toàn thân. Nhung 


nếu bà ngừng điều trị thì chắc chỉ đỡ 1 thời gian 
ngăn thôi. 


- Xin cám ơn bác sĩ. Tôi rât tin vào lời khuyên của 
bác sĩ. 


68 


69 


Hội thoại 10 
- Voici, docteur, une radiographie thoracique. 


- Donnez- la- moi. Je vois bien qu'elle indique un 
thorax d'un aspect emphysémateux. 


- Est-ce que c'est grave? 


- Le pronostic de votre maladie est généralement 
bénin, si on la traite convenablement et à temps. 


- Je vais suivre vos conseils strictement, docteur. 

- Combien de temps étes- vous souffrant? 

- Il y a déjà presque un an, je crois. 

- Avez-vous eu des crises d'étouffement à l'effort? 


- Oui, monsieur. Je pense que l'éssoufflement à 
l'effort vient d'un surmenage professionnel. Je suis 
vendeur dans un magasin. 


- Je vois que vous toussez, monsieur. Depuis quand 
vous l'avez remarqué? 


- Je tousse presque sans cesse. Mais je pense que 
c'est une bronchite chronique. Beaucoup de 
personnes en souffrent. 


- Est-ce que vous fumez, monsieur? 


- Je viens de cesser de fumer à cause de mes 
étouffements. 


- Couchez- vous ici, monsieur Je vais vous 
examiner. 


- Dois- je enlever mon veston? 


Hói thoai 10 


- Thua Bác si, dày là mót phim vé lóng nguc. 


- Hãy đưa tôi xem nào. Tôi thấy rõ ràng nó thé hiện 
một lông ngực có dạng khí phê thũng. 


- Có nặng lắm không ạ? 


- Tiên lượng bệnh của ông nói chung nhẹ thôi, néu 
người ta điều tri thích hợp và kip thời. 


- Thưa Bác sĩ, tôi sẽ theo đúng lời khuyên của ông. 
- Ông bị đau bao lâu rồi nhỉ? 

- Hinh như là đã gần 1 năm rồi a. 

- Ông có bị những cơn ngạt thở khi gắng sức không? 


- Thưa ông có ạ. Tôi nghĩ rằng cơn ngạt của tôi là 
do quá sức nghê nghiệp. Tôi là người bán hàng 
trong một cửa hàng. 


- Thưa ông, tôi thấy ông ho nhiều đấy. Ông có dé ý 
bị từ bao giờ không? 


- Tôi gần như ho liên tục. Nhưng tôi nghĩ đó chỉ là 
viêm phê quản mãn tính. Nhiêu người cũng bị như 
vậy. 


- Ông có hút thuốc không? 


- Tôi vừa mới ngừng hút do bị ngạt thở. 
- Ông hãy nằm xuống. Tôi sẽ khám cho ông. 


- Tôi có phải cởi áo vét của tôi ra không ạ? 


70 


- Oul, bien sôr. Bon. Avez-vous des douleurs dans 
la poitrine? 


- Trés discrétes parfois. 


- Je note un rythme irrégulier et des sons diminués. 
Cela vous fait mal quand j’appuis sur votre ventre? 
Vous sentez quelque chose par ici? Non! Le foie 
est un peu gros. Maintenant voyons,quelle est votre 
tension artérielle. Elle est assez normale. Bon 


- Est-ce pour longtemps, ma maladie? 
- Cela dépend de vous- méme, monsieur. 


- Que dois- je faire pour me guérir le plus tót 
possible? 


- Suivez le régime de traitement que je vais vous 
prescrire avec une grande patience. 


Hội thoai 11 


- Quels troubles ont rendu nécessaire 
l’hospitalisation de votre malade âgée de 65 ans? 


- Malgré un traitement tonicardiaque et diurétique, 
une aggravation de la cardiopathie a rendu nécesaire 
l’hospitalisation pour faire de examens. 


- Est ce que ses antécédents sont importants? 


- Ah, oui, les antécédents du rhumatisme articulaire 
aigu sont trés importants. 


- Pour quelle raison avez-vous recomandé 
intervention chirurgicale? 


71 


- Vâng, tất nhiên. Được rồi. Ông có bị đau ngực 
không? 


- Thỉnh thoảng có thoáng đau. 


- Tôi thấy nhịp tim không đều và tiếng tim hơi nhỏ. 
Khi tôi án lên bụng ông có làm cho ông đau không? 
Ông có cảm thấy có cái gì ở đây không? Không à? 
Gan hơi to đây. Bây giờ xem huyết áp của ông thế 
nào nhé. Khá bình thường, được rồi. 
- Bệnh của tôi còn kéo dài không ạ? 


- Thưa ông, điều đó chỉ phụ thuộc vào ông thôi. 
- Tôi phải làm gi dé có thé khỏi được nhanh nhất? 


- Hãy tuân thủ chế độ và sự điều trị mà tôi vạch ra 
một cách thật kiên trì. 


Hội thoai 11 
- Bà bệnh nhân 65 tuổi của anh phải vào viện vi 
những tối loạn gì vậy? 


- Mặc dù được điều trị trợ tia và lợi tiểu, bệnh tim 
nặng thêm đã buộc bà ây phải vào viện đê được 
khám nghiệm. 


- Tiền sử bệnh của bà ta có gì quan trọng không? 


- À, có đấy, tiền sử về thấp khớp cáp rất nặng. 


- Vì lý do gi mà anh khuyên bà áy mô? 


72 


73 


- Les examens cliniques, radiologiques et 
hemodynamiques indiquent une maladie mitrale et 
permettent de conseiller une opération. 


Hói thoai 12 
- Combien de temps êtes- vous souffrant, monsieur? 
- Il y a une semaine à peu près. 
- Vous êtes donc très malade? 
- Pas précisément. Il y a trois ans déjà que je ne me 
sens pas à mon aise. 
- Qu'est-ce qui ne va pas? 
- J'ai des douleurs dans la poitrine, docteur. 


- Quelles douleurs sentez- vous encore? 


- Je n'éprouve jamais de douleurs inquiétantes sauf 
des douleurs dans la poitrine. Mais maintenant je 
vois que ca va de mal en pis. C'est une sensation 
d'oppression et des nausées que j’éprouve aussi. 


- Est-ce que vous vous trouvez essoufflé à l'effort? 
- Oui, monsieur méme trop quelquefois. 


- Je vous conseille d'entrer dans un service de 
cardiologie. Vous allez y subir des examens 
nécessaires au traitement qui va enlever rapidement 
les douleurs. Vous allez éprouver un soulagement 
immédiat. Vous y serez bien soigné, enfin. 


- Các khám nghiệm lâm sàng, X-quang và huyết 
đông đã chi rõ một bệnh van hai lá và cho thây phải 
mô. 


Hội thoại 12 


- Thưa ông, ông bị đau từ bao lâu rồi? 

- Đã gần 1 tuần nay. 

- Ông mệt lắm phải không? 

- Khóng hắn như váy. Đã từ 3 năm nay tôi thấy khó 
chịu rôi. 

- Khó chịu về cái gì vậy? 

- Thưa Bác sĩ, tôi đau ở trong ngực. 

- Ông còn cảm thấy đau gì nữa không? 


- Tôi không bao giờ thấy đau đến mức phải lo lắng 
cả trừ những lân đau ngực. Nhưng bây giờ tôi thây 
ngày một tôi tệ hơn. Tôi còn cảm thây bị đè ép và 
buôn nôn. 

- Ông có cảm thấy khó thở khi gắng sức không? 

- Có, thưa ông, đôi khi rất nặng nữa. 


- Tôi khuyên ông nên đến khoa tim. Ông sẽ được 
khám nghiệm dày đủ ở đó và sau đó sẽ được điều 
trị. Sự điều trị này sẽ làm ông hết đau rất nhanh. 
Ông sẽ cảm thấy dễ chịu ngay. Tóm lại, ở đó ông sẽ 
được chăm sóc chu đáo. 


74 


75 


Hội thoại 13 


- Qu'est-ce que vous avez trouvé chez la malade, 
ágée de 71 ans, à son entrée dans le service 
cardiologique? 


- Elle a été hospitalisée pour des douleurs 
thoraciques rétrosternales intenses avec des 
sensations d'oppression et des nausées. 


- Et bien, qu'est-ce que vous avez noté à l'examen 
physique? 


- Les douleurs thoraciques continuaient toujours. 
J'ai trouvé aussi que la tension artérielle maxima a 
baissé à 110, le pouls était à 72. Les bruits du coeur 
étaient sourds mais aucun souffle n'était perceptible. 


- Quand est-ce qu'elle a commencé à sentir les 
douleurs au coeur? 


- Le jour de son entrée à l'hópital. 
- Et qu'a montré l'électrocardiogramme? 


- Il a été très net. Il a montré des aspects typiques 
d'infarctus du myocarde postérieur, au début. 


- Quelle a été l'évolution de la maladie? 


- Brutalement, à 4 heures du matin, la pression 
artérielle a été tombée à 80, le rythme du coeur s'est 
accéléré et on a vu apparaitre un souffle systolique 
dur et intense dans la zone mésocardiaque. 


- Et alors? 


- Malgré le traitement,la malade est décédée de 1” 
insuffisance mitrale. 


Hói thoai 13 


- Anh đã khám thấy gi ở bà bệnh nhân 71 tuói khi 
bà áy vào khoa tim? 


- Bà ta đã được vào viện vi dau ngực dữ dội ở vùng 
sau xương ức với cảm giác bi dé ép và buôn nôn. 


- Khám thực thê anh thấy gì? 


- Bệnh nhân luôn luôn bị đau ngực. Tôi còn thấy 
huyết áp tói da dà ha xuóng 110, cón mach là 72. 
Các tiéng tim thi tràm nhung khóng tháy có tiéng 
thói nào cà. 


- Bà áy bát dàu tháy dau ó tim khi nào? 
- Từ hôm bà ấy vào viện. 
- Thế điện tâm đồ có cho thấy gì không? 


- Rõ lắm. Điện tâm đồ ngay lúc đầu đã cho thấy có 
dạng điển hình của nhồi co tim phía sau. 


- Thé tién triển của bệnh thi thế nào? 


- Đột nhiên vào lúc 4 giờ sáng, huyết áp động mạch 
giảm xuống còn 80, nhịp tim thì nhanh lên và ta 
đã thấy xuât hiện 1 tiêng thôi tâm thu thô và mạnh 
vùng giữa tim. 

- Và rồi sao nữa? 


- Mặc dù được chữa chạy, bệnh nhân đã bị chết vì 
hở van hai lá. 


76 


77 


Hội thoại 14 


- Chez qui le docteur Pottiers a été appelé d'urgence 
ce matin? 


- Chez une jeune femme. Il parait qu'elle a été 
réveillée dans la nuit par une crise d'étouffement. 


- Quelle en a été la cause? 
- Le diagnostic n'est pas encore fait. 


- Qu'est-ce que le docteur a trouvé à l'examen 
physique ? 


- IL a constaté un état fébrile d'aspect grippal avec 
de la fièvre à 39°, des polyalgies, de la céphalée et 
un catarrhe rhinopharyngé. Elle a eu une toux 
quinteuse avec les crachats mousseux. 


- Quels renseignements complémentaires a-t-elle 
fournis? 


- Elle a dit que depuis quelques semaines elle se 
trouvait anormalenent essoufflée à l'effort et qu'elle 
toussait à la suite d'une marche rapide. 


- Est-ce qu'elle n'a jamais souffert de troubles 
cardiaques? 


- Non. Elle a dit qu'elle était toujours bien portante. 


- Est-ce que l’hypothèse d'une crise d'asthme ne 
vous parait pas la plus vraisemblable? 


Hội thoại 14 


- Sáng nay, Bác sĩ Pottiers đã được mời đến cấp cứu 
ở nhà ai vậy? 

- Ở nhà một phu nữ trẻ. Hình nhu chi ta bi thức giác 
trong đêm bởi một cơn ngạt. 


- Nguyên nhân ngạt là gì? 

- Hiện còn chưa có chân đoán. 

- Bác sĩ đã thấy gì khi khám thực thể? 

- Ông ấy nhận tháy bệnh nhân bị sốt dang cúm với 
nhiệt độ là 39°, đau mình máy, dau dàu và xuát tiét 
ở mãi hong. Chi ây bi ho từng cơn, rói khac ra đờm 
có bot. 

- Chi ta có cho biét thém gi khóng? 

- Chị ấy nói rằng từ vài tuần nay, chị ấy khó thở một 
cách không bình thường khi gắng sức vì chị ấy ho 
khi đi nhanh. 

- Chị ấy không bao giờ bị bệnh tim chứ ? 


- Không, chị ấy nói rằng trước đây luôn khỏe mạnh. 


- Có thê giả thuyết về một cơn hen không? 


78 


79 


- Non. Sans aucun antécédent allergique ni 
respiratoire, le tableau clinique n'est pas du tout 
celui d'une crise d'asthme: Il n'y a pas de 
bradypnée expiratoire, ni de ráles bronchiques, au 
contraire, une expectoration mousseuse est bien 
différente des crachats visqueux de l'asthmatique. 


- Quant à moi, je suis d'accord avec vous, docteur. 


Hói thoai 15 


- Quel diagnostic avez-vous posé dans le cas de la 
petite fille avec troubles cardiaques? 


- Il s’agit d'un cas de bloc auriculo-ventriculaire 
congénital, n'est-ce pas? 


- Si. Cette affection, c'est-à-dire la cardiopathie, est 
assez rare chez les enfants. 


- [1 parait seulement que c'est rare, mais la pratique 
de l'électrocardiogramme, au des bradycardies de 
tout jeune áge, a permis de mettre plus cette 
anomalie souvent évidence. 


- Quel áge avait-elle quand elle a présenté les 
premiers symptomes de la maladie? 


- Vous savez, l'un de nous a eu l'occasion de 
dépister ces symptomes dès les premières semaines 
de la vie. L’enfant avait été examinée pour la 
première fois à l’âge de 15. Nous l’avons suvie 
jusqu’à maintenant, cette fillette. 


- Quel âge a-t-elle aujourd’hui? 


- Không, không có một tiền sử nào về di ứng cũng 
như về hô hấp cả, bệnh cảnh lâm sàng không phải 
là của một cơn hen. Không có khó thở chậm ở thì 
thở ra, không có ran phé quản, trái lại khac dëm có 
bọt thì khác nhiều với đờm dính quánh của bệnh 
nhân hen. 


- Tôi đồng ý với anh, bác sĩ ạ. 


Hội thoại 15 


- Anh đã chân đoán thế nào về trường hợp của cháu 
bé gái có rối loạn về tim ấy? 

- Đây là một trường hợp chèn nhĩ thất bẩm sinh 
phải không? 


- Vâng, bệnh này là một bệnh tim khá hiếm ở trẻ 
em. 


- Chỉ là ít gặp thôi, còn việc ghi điện tâm đồ ở mỗi 
cháu bé có nhịp tim chậm thường cho thây rõ bât 
thường này. 


- Cô bé lên máy khi có những triệu chứng đầu tiên 
của bệnh? 


- Anh biết đấy, một bác sĩ trong chúng tôi đã có dip 
phát hiện ra hội chứng này ngay từ những tuần đầu 
tiên của đứa trẻ sinh ra, cháu bé được khám lần đầu 
khi mới được 15 ngày. Chúng tôi đã theo dõi cháu 
đến hôm nay. 


- Bây giờ cháu ấy bao nhiêu tuổi? 


80 


- Elle a 8 ans. Comme je viens de vous dire, la 
petite était en observation. A 3 mois, le cardiologue 
avait constaté l'existence d'un bloc auriculo- 
ventriculaire au stade II. Revue à six ans, 
l’électrocardiogramme a montré l’alternance d'un 
bloc auriculo-ventriculaire au stade II et au stade 
III. 


- Quand est-ce qu'on a noté un bloc complet? 


- On l'a constaté chez la petite à l’âge de 7 ans, 
lorsqu'elle a été revue à la suite d'une infection à 
streptocoques hémolytiques, on a trouvé l'existence 
d'un bloc auriculo-ventriculaire complet. 


- Comment se trouve-t-elle à présent? 


- Les résultats de l'examen clinique, radiologique 
et électrocardiographique n'ont pas changé: on 
constate toutefois que la fréquence de battements 
cardiaques qui est de 52 au repos, n'augmente pas à 
la suite d'un effort. 


Hói thoai 16 


- Quelle est votre opinion du malade que vous 
venez d'examiner? 


- Il a une tachyarythmie et une insuffisance aortique 
d’origine récente.Le rythme cardiaque se maintient 
à 105, en mêne temps qu’on entend un souffle 
diastolique parasternal gauche  d'insuffisance 
aortique. 


81 


- Cháu 8 tuôi rồi. Như tôi vừa nói với anh, cháu đã 
được theo dõi sát. Lúc được 3 tháng, bác sĩ tim 
mạch đã nhận thấy sự tồn tại của một blốc nhĩ-thất 
cấp II. Khám lại khi cháu lên sáu tuổi, điện tâm đồ 
cho thấy có sự xen kẽ của một blóc nhi-thát cấp II 
và blóc nhi-thát cáp III. 


- Khi nào thi tháy blóc hoàn toàn? 


- Người ta thấy lúc cháu bé 7 tuổi, khi cháu được 
khám sau một nhiễm trùng do liên câu tan máu, 
người ta đã thây có một blôc nhĩ thât hoàn toàn. 


- Hiện nay cháu bị thế nào rồi? 


- Các kết quả khám lâm sàng, X-quang và điện tâm 
đồ không thay đôi, tuy nhiên người ta nhận thấy tần 
số tim 52 khi nghỉ ngơi không tăng lên sau khi gắng 
súc. 


Hội thoại 16 
- Anh có ý kiến gì về người bệnh anh vừa khám? 


- Óng Ấy bị một biểu hiện tim loạn nhịp nhanh và 
biểu hiện hở van động mạch chủ mới xảy ra. Nhịp 
tim là 105, đồng thời người ta nghe thấy tiếng thói 
tâm trương cạnh bờ trái xương ức của hở van động 
mạch chủ. 


82 


83 


- Vous a-t-il dit qu'en 2015 il avait eu une brucellose 
typique? 

- [I ne m'a rien dit à propos de la brucellose. Quelle 
est sa profession? 

- C'est un cultivateur. Il a eu cette maladie au cours 
d'une épizootie. 


- Mais l'atteinte de l’ appareil cardio- vasculaire est 
trés rare à la suit de la brucellose. Quand est-ce 
qu'ilacommencé àsortir decrises de tachyarythmie? 


- Quelques mois aprés le début de la brucellose. 


- Il a probablement reçu un traitement digitalo- 
diurétique, n'est-ce pas? 


- Il ne peut pas préciser le traitement. Il nous est 
adressé par le Dr Magnet avec le diagnostic d'une 
asthénie persistante. 


- Mais il parait étre en bon état général. 


- Ouimais il a des troubles cardiaques. Une 
radiographie thoracique montre une dilatation du 
ventricule gauche. Voici le cliche. Vous pouvez 
l’étudier. 


- Ah... Je Vois... Une dilatation du ventriculaire. Je 
peux voir la courbe électrocardioscopique? 


- Je vous en prie. Elle est bien curieuse. 


- Oui, je vois une fibrillation auriculaire gauche. C'est 
vraiment grave. Il faut l’hospitaliser sans délai. 


- D'accord. 


- Ông ấy có nói với anh rằng năm 2015 ông ấy bi 
bệnh Brucella điên hình không? 

- Ông ấy không nói gì với tôi về bệnh Brucella cả. 
Ong ta làm nghé gi nhỉ? 

- Đó là một nông dân, ông ta bi bệnh này khi có một 
bệnh dịch súc vật. 

- Những tôn thương của bộ máy tim mạch sau khi 
bị Brucella là hiếm gặp lắm. Ông ấy bắt đầu bị các 
cơn loạn nhịp nhanh khi nào? 

- Một vài tháng sau khi bắt đầu bị bệnh Brucella. 

- Ông ta được điều trị bằng trợ tim và lợi tiểu phải 
không? 

- Ông ấy không thể nói rõ về điều trị của mình. Ông 
ta được Bác sĩ Magnet gửi tới chúng tôi với chân 
đoán là suy nhược kéo dài.. 

- Nhưng dường như thể trạng chung của ông ấy thì 
tốt. 


- Vâng, nhưng ông ấy có những rối loạn về tim. 
Phim X-quang lồng ngực cho thấy thất trái bị giãn. 
Phim đây. Anh có thé xem. 


- A, Tôi tháy ròi... có một su giãn của thất trái. Tôi 
có thê xem đường cong điện tâm đô được không? 
- Xin mời anh. Điện tâm đồ khá khó hiểu. 

- Vâng tôi thấy rồi: bị rung nhĩ, dày thất trái. Thực sự 
nặng đây. Cân phải cho ông ta vào viện ngay thôi. 


- Đồng ý. 


84 85 


Hội thoại 17 Hội thoại 17 


- C'est un aprẻs-midi que nous avons été appelés 
d'urgence au-près de M.R qui a presenté un tableau 
clinique typique d'infarctus du myocarde. 


- Quand est-ce que le malade a commencé à 
éprouver la douleur? 


- Le commencement de la douleur remonte à la 
veille au soir. 


- Est-ce que l'électrocardiogramme confirme votre 
diagnostic? 


- Parfaitement. Un électrocardiogramme pratiqué 
au lit du malade l'a confirmé. 


- Quel traitement prescrivez-vous dans l'infarctus 
du myocarde? 


- Nous pratiquons une injection intraveineuse d'une 
ampoule de morphine, qui supprime rapidement la 
douleur. Nous avons laissé le malade au repos avec 
la promesse de repasser dans la soirée. 


- Et alors? 


- Mais c'est en fait beaucoup plus tót que nous 
avons été rappelés au chevet de M.R. 


- Qu'est-ce qu'il lui est arrivé cette fois-ci? 


- Cette fois nous avons été appelés pour le tirer d 
une syncope. 


- Avez-vous réussi? 


- Vào một buói chiều, chúng tôi được gọi cáp cứu 
cho ông M.R, người có một bệnh cảnh lâm sảng 
điên hinh nhôi máu cơ tim. 


- Người bệnh bắt đầu cảm thấy đau từ khi nào? 
- Bắt đầu đau từ tối hôm trước. 


- Điện tâm dé khẳng dinh chán đoán của anh chứ? 


- Vâng, điện tâm đồ làm tại giường của người bệnh 
đã khăng định điêu đó. 


- Anh đã cho điều trị gì trong nhồi máu cơ tim? 


- Chúng tôi tién hành tiêm tĩnh mạch 1 ống moóc- 
phin, nó dà làm giảm đau một cách nhanh chóng. 
Chúng tôi đã dé cho người bệnh được nghỉ ngơi và 
hứa là sẽ quay lại. 


- Và rôi sao nữa? 


- Nhung người ta phái gọi chúng tôi tới bên giường 
của ông M.R sớm hơn nhiều. 


- Lần này, điều gì đã xảy ra đối với ông ta vậy? 


- Chúng tôi đã được mời đến lần này để cấp cứu 
tình trạng ngât. 


- Các anh đã thành công chứ. 


86 


87 


- Oui, certes, à l'aide de l'appareil d'Ambu. Je veux 
ajouter que deux autres syncopes au cours de la 
soirée ont rendu nécessaire notre intervention. 


- Sous quelle forme a-t-il eu l'infactus du 
myocarde? 


- Il s'agissait, comme le prouvent ces syncopes 
successives et le trace de (ECO. 
(l'électrocardiogramme) d'une forme grave de 
l'infarctus. 


- Ainsi le pronostic n'a pas pu être favorable, n'est- 
ce pas? 


- Pas du tout. Un nouvel électro-cardiogramme 
pratiqué 21 heures aprés le premier a montré une 
amélioration tout à fait inattendue. 


- Mais la gravité des manifestations cliniques initiales 
a pu vous rendre trés pessimiste, n'est-ce pas? 


- Vous avez raison. Mais, depuis, notre malade n'a 
jamais fait de crise: c'est inoui. 


Hói thoai 18 


- Ce garcon est gravement blessé. Il faut l'opérer 
d'urgence. 


- Est-ce que vous allez l'opérer ici? Dans la voiture 
d'ambulance, docteur? 


- Mais oui, certes. C'est un cas d'urgence. Il faut 
nous presser 


- Váng, tát nhién rói, nhó có máy Ambu. Tói muón 
nói thêm răng hai lân ngât khác trong đêm buộc 
chúng tôi phải can thiệp. 


- Ông ta bị nhồi máu co tim dưới thé nào? 


- Các lần ngất liên tiếp và đường cong điện tâm đó 
đã chứng tỏ răng đó là một thê nặng của nhôi máu. 


- Như vậy tiên lượng không thể khả quan được phải 
không? 


- Không phải thé. Một điện tâm đồ mới được ghi 21 
giò sau lân ghi đâu tiên chứng tỏ bệnh nhân khá lên 
một cách hêt sức bât ngờ. 

- Nhưng mức độ nghiêm trọng của các biểu hiện lâm 
sàng ban đâu đã làm cho anh bi quan phải không? 

- Anh nói đúng đấy. Nhưng từ đấy bệnh nhân của 
chúng tôi không bao giờ lên cơn đau nữa. Thật phi 
thường. 


Hội thoại 18 


- Chú bé này bi thương nặng đấy. Cần phải mô cáp 
cứu. 

- Thưa Bác sĩ, ông sẽ mô tại đây, ngay trong xe cứu 
thương à? 

- Tất nhiên rồi, đây là một trường hợp cấp cứu, 
chúng ta phải khân trương lên. 


88 


89 


- Vous avez raison, docteur Il a beaucoup de 
blessures. Il perd du sang, surtout à la lévre fendue 
qui saigne trop. 


- Justement. Nous allons commencer par là. 
- J'espère que l'opération va réussir, docteur. 


- Bien sûr. Il s'en tirera. 


Hội thoại 19 


- Le malade dont vous m'avez parlé tout à l'heure, 
présente un cas trés urgent. C'est une appendicite 
aigue, il faut l'envoyer à l'hópital d'urgence. 


- Vous avez raison. Il doit subir une opération en 
toute urgence pour éviter des complications graves: 
l'inflammation d'appendice, par exemple, et 
d'autres complications possibles. 


- Bien sôr. On voit bien qu'il a des douleurs dont il 
souffre beaucoup. Son état général est trés 
inquiétant la température élevée, le pouls rapide, il 
a des nausées et des vomissements. Préparez-le 
vite. Le temps presse. 


- Ông nói đúng, thua Bác sĩ. Thằng bé bị nhiều vết 
thương quá. Nó bị mát máu nhiêu, nhát là tại chó bi 
rách, máu chảy quá nhiêu. 


- Đúng thế. Chúng ta sẽ bắt đầu từ đó. 


- Thưa Bác sĩ, tôi hy vọng rằng phẫu thuật sẽ thành 
công. 


- Nhất định rồi, chú bé sẽ khỏi thôi. 


Hội thoại 19 


- Bệnh nhân mà anh nói với tôi lúc này là một trường 
hợp rât khân câp đây. Đó là một viêm ruột thừa câp 
tính, cân phải đưa anh ây tới bệnh viện ngay. 


- Anh nói đúng. Anh ấy phải được mô ngay dé tránh 
những biến chứng nặng như viêm nhiễm ruột thừa 
và những biên chứng có thê khác. 


- Nhất định rồi. Ta thấy rõ là anh ấy rất đau. Thể 
trạng chung của anh ấy rất đáng lo ngại: sốt cao, 
mạch nhanh, buồn nôn và nôn mửa. Hãy chuẩn bị 
bệnh nhân nhanh lên. Thời gian gấp lắm rồi đấy. 


90 


Hội thoại 20 
- De quoi souffrez-vous, monsieur? 


- Je souffre de mon rein, docteur. J'ai toujours été 
trés maladif. Dans mon enfance, j'ai collec- tionné 
toutes les maladies infantiles: la rougeole, la 
varicelle, la coqueluche, la scarlatine et bien 
d'autrés. J'avais de la faiblesse pulmonaire avec 
des séquelles d'anciennes lésions, mais deux ans 
auparavant on m'avait enlevé un rein. 


- En premier lieu, vous devez passer un examen 
radiologique. 


- Si c'est nécessaire. 


- Oui, certes. C'est seulement aprés cela que nous 
pourrons décider de votre traitement, monsieur. 
Enlevez votre veston et couchez-vous là. Je dois 
vous examiner d'abord. 


Hội thoại 21 


- J'ai subi une intervention chirurgicale pour un 
adénocarcinome du sein gauche il y a 8 mois, 
docteur. 


- Et de quoi souffrez-vous à présent? 


- Mon bras gauche s'est enflé et j'éprouve des 
douleurs vives irradiées vers le dos et la main. 


- Que sentez-vous encore? 


- Il me semble parfois que j'ai une perte de 
sensibilité dans le bras et puis, les doigts me brulent. 
C'est bien pénible, docteur. 


91 


Hói thoai 20 


- Thưa ông, ông đau gi vậy? 


- Thưa Bác sĩ, tôi bị đau thận. Tôi đã luôn đau yếu. 
Khi còn nhỏ, tôi bị tất cả những bệnh của trẻ em: 
bệnh sởi, bệnh thủy đậu, bệnh ho gà, bệnh tinh 
hồng nhiệt và nhiều bệnh khác nữa. Tôi bị yếu phổi 
với những di chứng của các tôn thương cũ, nhung 
trước đó 2 năm, người ta đã cát bó 1 thận của tôi. 


- Trước hết ông phải chiếu điện đã. 


- Nếu điều đó là cần thiết. 


- Vâng, tất nhiên rồi. Chỉ sau khi xem xét phim, 
chúng tôi mới có thé quyết định việc điều trị cho 
ông được. Ông hãy cởi áo vét ra và nằm xuống kia. 
Trước hết tôi phải khám cho ông đã. 


Hội thoại 21 


- Thưa Bác sĩ, cách đây 8 tháng, tôi đã được mồ vi 
bị ung thư tuyên vú bên trái. 

- Thế hiện nay bà bị đau gì? 

- Cánh tay trái của tôi bị sưng lên và tôi cảm thấy 
rât đau, đau lan vê phía lưng và bàn tay. 

- Bà còn cảm thấy gì nữa không? 

- Dường như đôi khi tôi bị mát cảm giác ở cánh tay 
và rồi những ngón tay như lửa đốt. Thưa Bác sĩ, 
khó chịu lắm ạ. 


92 


93 


- Quel traitement avez-vous subi avant ou aprés 
l'intervention chirurgicale? 


- On m'a fait 60 séances de cobaltothérapie aprés 
l'opération, monsieur. 


- Vous a-t-on fait aussi une hystérectomie? 


- Non, monsieur. 
- Quel médicament vous a-t-on prescrit? 
- Aucun. 


- Maintenant vous allez avoir les examens 
radiologiques et quelques autres, aprés quoi vous 
serez convenablement soignée. 


- Puis-je me guérir, docteur? 
- J'en suis certain, madame. 
- Où dois-je aller? 


- Passez dans la piéce voisine et enlevez votre robe. 


Hội thoai 22 


- Je sais que la malade que vous soignez a été 
opérée il y a trois ans d'un épithéliosa du sein. Je 
voudrais bien savoir votre avis sur le cas. 


- Vous avez tort, monsieur. Je ne la soigne pas. Elle 
est en observation dans notre policlinique. Elle est 
adressée par l'Institut Oncologique. 


- Trước và sau khi mó bà đã được điều tri gì rồi? 
- Thưa ông, sau khi mô người ta đã điều trị cho tôi 
60 buôi băng liệu pháp Cô ban. 


- Người ta cũng đã cắt bỏ tử cung của bà rồi phải 
không ? 


- Thưa ông không ạ. 

- Người ta đã kê thuốc gì cho bà rồi? 

- Không có thuốc gì cả. 

- Bây giờ bà sẽ phải chiếu điện và qua 1 Vải Xét 
nghiệm khác nữa, sau đây bà sẽ được điêu trị thích 
hợp. 

- Thưa Bác sĩ, tôi có thé khỏi được không a? 

- Tôi tin là như vậy, thưa bà. 

- Bây giờ tôi phải đi đâu ạ? 


- Bà hãy sang phòng bên và bỏ váy ra. 


Hội thoại 22 


- Tôi biết rằng cô bệnh nhân mà ông điều trị cách 
đây 3 năm đã được mô vì một ung thư biểu mô 
tuyến vú. Tôi muốn biết rõ ý kiến của ông về trường 
hợp này. 

- Thưa ông, ông nhằm rồi. Tôi không điều tri cho cô 
ấy đâu. Cô ấy được theo dõi trong bệnh viện đa 
khoa của chúng tôi. Cô ta đã được Viện U học gửi 
đến cho chúng tôi. 


94 


95 


- Quel traitement a-t-elle suivi à l’Institut? 


- Une cobaltothérapie avant et aprés l'exérése, puis 
une hystérectomie totale. 


- Quel est le résultat de votre observation? 


- Pour le moment, nous ne trouvons rien de 
particulier. 


- Evidemment cette jeune femme a négligé sa santé, 
car l'épithélioma du sein chez un sujet jeune n'est 
pas rare et mérite d" être bien connu. Traité à temps, 
il est de bon pronostic. C'est sourtout traitement 
chirurgical qui est recommandé comne méthode de 
choix. 


- Bien sür. Mais il doit étre conforme aux principes 


généraux. 


- Oui, certes. Ces principes sont bien connus. La 
résection doit étre suffisamment large méme chez 
une jeune femme. Dans une série étudiée,sur 35 cas 
d'épithélioma du sein, on a eu 1 récidive aprés 2 
ans et 1 aprés 4 ans. 


Hói thoai 23 


- De quoi souffrez-vous, jeune homme? Vous boitez 
du pied droit? 


- Ma jambe, monsieur... 


- Vous vous plaignez d'une douleur à la jambe? 


- Cô ta đã được điều trị gì ở viện đó? 


- Một liệu pháp Cô-ban trước và sau khi cắt bỏ khối 
u, rôi sau đó là cát bỏ toàn bộ tử cung. 


- Theo nhận xét của anh thì kết quả thế nào? 
- Hiện tại chúng tôi không thấy có gì đặc biệt. 


- Tất nhiên, người phụ nữ trẻ này đã không chú ý 
đến sức khỏe của mình, vì ung thư biểu mô tuyến 
vú ở người trẻ không phải là hiếm và đáng phải 
được biết. Điều trị kịp thời thì tiên lượng sẽ tốt hơn. 
Phương pháp điều trị phẫu thuật được coi như một 
phương pháp nên lựa chọn nhất. 


- Tất nhiên. Nhưng nó cũng phải phù hợp với những 
nguyên tắc chung. 


- Vâng, đúng vậy, những nguyên tắc rất rõ ràng. 
Thủ thuật cát bỏ phải đủ rộng kế cả ở một người 
phụ nữ còn trẻ. Trong một loạt người bệnh được 
theo dõi, cứ 35 trường hợp ung thư biểu mô tuyến 
vú, người ta gặp một trường hợp tái phát sau hai 
năm và một trường hợp tái phát sau bốn năm. 


Hội thoại 23 


- Anh đau gi thé? Có phải anh bị đi khập khiéng ở 
chân phải không? 


- Vâng thưa ông, cái căng chân của tôi... 


- Anh kêu đau ở cäng chân phải không? 


96 


97 


- Oui, docteur. J'ai reçu un violent coup de 
chaussure à jambe. J'ai terriblement mal à la jambe, 
surtout quand je marche. 


- Quand est-ce que vous l'avez reçu ce coup? 

- Je l'ai reçu voilà bientôt dix-huit mois 

- Et bien?... 

- J'ai des douleurs dans la jambe depuis cette date. 
- Avez-vous suivi un traitement? 


- Oui, monsieur. On m'a fait suivre un traitement 
physiothérapique. Mais je boite touiours. 


- Est-ce que le traitement n'a pas donné un 
soulagement plus ou soins complet? 


- Pas complet: pour un certain temps seulement. Je 
voudrais savoir combien de temps les douleurs 
peuvent durer? 


- Les phénosènes douloureux durent parfois au 
moins deux ans. 


- Voici, monsieur, les radiographies de jambe et les 
résultats d'examen complémentaires. 


- Bon. Sur la radiographie il n'y a rien de particulier. 
Les examens complémentaires n'indiquent rien 
d'anormal. Il y a une compléte absence de troubles 
sensitivo-moteurs. 


- Est-ce que les douleurs ne peuvent pas disparaître 
spontanément? 


- Vâng thua Bác sĩ. Tôi đã bi một cú giày dá manh 
vào căng chân. Tôi đau cáng chân ghê góm nhất là 
khi bước di. 

- Anh đã bị cú đá đó từ bao giờ? 

- Tôi bi cách đây gần mười tám tháng ròi.. 

- Rói sao nữa?... 

- Tôi bị đau căng chân từ ngày đó. 

- Anh có điều trị gì không? 

- Thưa ông, có ạ. Người ta đã điều trị lý liệu pháp 
cho tôi. Nhưng tôi vẫn bị di khập khiéng. 


- Điều trị không ít nhiều làm anh dễ chịu sao? 


- Ít lắm, chỉ trong một thời gian nhất định thôi. Tôi 
muôn bit có thê còn dau trong bao lâu a? 


- Những hiện tượng đau đôi khi kéo dài ít nhất phải 
hai năm đấy. 

- Thưa ông, đây là những phim X- quang chụp căng 
chân của tôi và những kêt quả xét nghiệm khác. 

- Tốt lắm. Trên phim X- quang không thấy có gì 
đặc biệt cả. Các xét nghiệm bô sung cũng không 
cho thây gì bât thường, Hoàn toàn không có những 
rói loạn vé cảm giác vận động. 


- Có bao giờ sẽ tự nhiên hết đau không ạ? 


98 


99 


- Pourquoi pas? Cela arrive quelquefois. Mais je vous 
conseille de suivre un traitement physiothérapique 
encore une fois pendant quelque temps. 


Hói thoai 24 
- ['écolier - Boniour, docteur. 


- Le médecin - Assieds-toi, je veux te poser 
quelques questions. Comment t'appelles-tu? 


- Je m'appelle Paul Coutan. 

- Quelle est la date de ta naissance? 

- Je suis né le 27 septembre 2010. 

- Quelles maladies contagieuses as-tu eues? 


- J'ai eu la rougeole, la varicelle et la coqueluche 
quand j'étais petit. 


- Quand est-ce qu'on t'a fait la derniére fois la 
vaccination contre la variole? 


- L'année passée. 


- Bon. Maintenant, dis-moi, souffres-tu de quelque 
chose? 


- Non, je me sens bien, mais je tousse un peu. 


- Enléve ta chemise, je vais t'examiner...Bon. Tu 
as une petite bronchite, rien de sérieux. Voici une 
ordonnance, ce médicament te fera du bien. Prends 
6 compriaés en trois fois par jour: 2 au petit 
déjeuner, 2 au déjeuner et 2 au diner. Viens me voir 
dans deux jours. 


- Sao lai không nhi? Đôi khi nhu vậy đó. Nhưng tôi 
khuyên anh hãy điều trị tiếp lý liệu pháp một lần 
nữa trong ít lâu đã. 


Hội thoại 24 


- Học sinh - Chào Bác sĩ ạ 


- Thầy thuốc - Cháu ngồi xuống đi, tôi muốn hỏi 
cháu vài câu. Cháu tên là gi? 


- Cháu tên là Paul Coutan 
- Cháu sinh năm nào? 
- Cháu sinh ngày 27 tháng 7 năm 2010. 


- Trước đây cháu có bị bệnh truyền nhiễm nào 
không? 

- Cháu bi sói, thủy đậu và ho gà khi cháu con nhỏ. 

- Người ta đã chủng đậu cho cháu lần cuối vào năm 
nào? 

- Năm ngoái ạ. 

- Tốt lắm, bây giờ hãy nói cho tôi, cháu có bị đau gì 
không? 

- Không ạ, cháu cảm thấy khỏe, nhưng cháu hơi bị ho. 
- Cháu cởi áo sơ mi ra. Tôi sẽ khám cho cháu. Tốt. 
Cháu bị một viêm phê quản nhẹ, không có gì nặng 
đâu. Đơn thuôc đây, thuôc ây sẽ làm cho cháu khỏe 
thôi. Hãy uông 6 viên chia làm 3 lân trong ngày 2 
viên vào bữa ăn sáng, 2 viên vào bữa ăn trưa và 2 
viên vào bữa tôi. Hai ngày sau, cháu tới gặp lại tôi. 


100 


101 


- Merci bien, docteur. Au revoir. 


- Au revoir, mon garcon. Sois bien portant. 


Hói thoai 25 
- Et bien, ma petite, qu'est-ce qui ne va pas? 


- Oh, docteur, ma petite est bien malade. Elle a mal 
à l'estomac, elle tousse beaucoup et elle a de la 
fiévre. 


- A-t-elle beaucoup de fièvre? 
- 38'9 hier soir, 3779 ce matin. 
- J'ai mal à la tête, docteur, j'ai mal partout. 


- On va voir ca. Assieds-toi. Bon. Ouvre ta bouche. 
Tire la langue. Fais «ah». 


- Je ne vois rien dans la gorge. N'aie pas peur, ma 
petite, tu seras bientót bien portante. Maintenant je 
veux écouter ton coeur. Je l'entends battre très vite 
et trés fortement. Couche-toi. Bien. Ca te fait mal 
quand j'appuie là, sur ton ventre? 


- Non, docteur, pas là. 
- Et ici, tu sens quelque chose? 
- Oui, ca me fait mal. 


- Bon. Je vois. Tu n'es pas trés malade... Rien de 
sérieux. 


- Oh, docteur je m'inquiétais tant. 


- Cháu cám on bác si, chào Bác si. 


- Chào cháu. Khóe manh nhé. 


Hói thoai 25 


- Nào, có bé, cháu bi làm sao thé? 


- Ô, thua Bác sĩ cháu nhỏ của tôi bị ốm quá. Cháu 
bị đau dạ dày, cháu ho nhiêu và sôt. 

- Cháu có sốt nhiều không? 

- Tối qua cháu sốt 38°9 và sáng nay là 37°9 

- Bác sĩ ơi, cháu bi đau đầu, cháu đau toàn thân. 


- Nào, dé ta xem nào. Cháu ngôi xuóng đi. Tôt, cháu 
«6,2 


há miệng ra. Thé lưỡi ra nào. Cháu hãy nói “a”. 


- Tôi tháy họng không làm sao cả. Đừng sợ, cô bé, 
cháu sẽ khỏe ngay thôi mà. Bây giờ tôi muốn nghe 
tim cho cháu nhé. Tôi thấy tim đập nhanh và mạnh 
lắm. Cháu hãy nằm xuống. Tốt lắm. Khi tôi ấn vào 
chỗ này trên bụng của cháu, cháu có đau không? 


- Không, thưa bác sĩ, không đau ở đó. 
- Thế ở đây, cháu có cảm thấy gì không? 
- Có, cháu đau. 


- Được, tôi biết rồi. Cháu không nặng đâu... không 
có gì trâm trọng cả. 


- Thưa Bác sĩ tôi lo lắm. 


102 103 


- Ne vous en faites pas, madame. Ca ira. - Thưa bà, bà đừng lo. Moi việc sẽ tót thói. 
- Qu'est-ce qu'il faut lui donner docteur? - Thưa bác si, có phải dùng gi cho cháu không a? 
- Je vais lui faire prendre quelques médicaments, - Tôi sẽ cho cháu ít thuốc đề điều trị về dạ dày và về 
pour l'estomac et pour la toux. Vous la garderez ho. Bà cho cháu nám nghi trong vài ngày. Sau dó, 
quelques jours au lit. Aprés quoi, elle se reposera à cháu sẽ nghỉ ở nhà 1 thời gian ngắn và rói mọi việc 
la maison un peu et tout ira bien. sé tót thói. 
- Merci beaucoup, docteur. - Rát cám on bác si. 
Hói thoai 26 Hói thoai 26 
- Quelle est la date de naissance de votre enfant? - Cháu cüa bà sinh nám nào nhi? 
- 2006, monsieur. - Năm 2006, thưa ông. 
- Comment était la croissance de la petite? - Cháu phát trién thé nào? 
- Normale, monsieur. - Thưa ông, bình thường a. 
- Lui a-t-on fait toutes les vaccinations nécessaires? - Cháu được tiêm chủng dày đủ chứ? 
- Oui, monsieur. Elles ont bien pris. - Vâng, thưa ông, cháu đã được tiêm đủ cà đấy a. 


- Est-ce que la prophylaxie antipaludéenne a été 


8 n n ` ^ À r ^ 19 
bien suivie? Cháu có được phòng bệnh sôt rét không nhỉ? 


- Malheureusement, non. - Rất tiếc là không ạ. 

- Quelles maladies contagieuses a-t-elle eues? - Cháu nhỏ đã bị những bệnh truyền nhiễm gi rồi? 
- Elle a eu la rougeole, la varicelle et la coqueluche. - Cháu đã bị sởi, thủy đậu và ho gà ạ. 

- Elle est trés pále, votre petite, n'est-ce pas? - Cháu bé cüa bà xanh xao quá phài khóng? 

- Oui, monsieur, je m'en suis aperqu depuis plus de - Vàng, thua ông, tôi nhận thấy điều này từ hon 9 
9 mois. tháng này rói, 


- Qu'est-ce que vous avez remarqué encore ? - Bà còn thây gi nữa không? 
yg g 


104 


105 


- Oh, monsieur, j'ai remarqué des accès de 
transpiration. 


- Fait-elle de la fiévre? 
- J’e ne l'ai pas contrôlée. 


- Déshabillez la petite, couchez-la ici. Bon. Tire ta 
langue, ma petite. N’aie pas peur. Je ne te ferai pas 
mal. La langue est sèche. Le ventre est météorisé, le 
foie et la rate sont augementés. 


- Oh... Vous lui faites mal, docteur. Elle comence à 
pleurer. 


- Ca veut dire que son ventre est douloureux.-- Et 
comment sont ses selles? 


- Elle sont liquides. Qu'est-ce qu'elle a, ma petite? 
- C'est du paludisme, bien sûr. 

- Pourra-t-on la guérir? Oh, je m'inquiéte beaucoup. 
- Vous n'avez pas à vous inquiéter, madame. Elle 


va étre bien portante bientót. Elle s'en tirera. 


- Merci bien, docteur. 


Hói thoai 27 


- Tu as mauvaise mine ce matin, mon garcon. Es-tu 
malade? 


- Mais non, je me sens parfaitement bien. Je doi 
m'en aller tout de suite. 


- Thưa ông có a, tôi thấy những con vã mồ hôi. 


- Cháu bé có bị sốt không? 
- Tôi đã không theo dõi cháu. 


- Bà hãy cởi quần áo cho cháu và đặt cháu nằm 
xuống đây. Tốt. Cháu hãy thè lưỡi ra. Đừng sợ. Tôi 
không làm cháu đau đâu. Lưỡi thì khô. Bụng thì 
chướng, gan và lách đều to lên. 


- Ô... thưa bác sĩ, ông làm cháu nó đau. Nó bắt đầu 
khóc đây. 


- Điều đó chứng tỏ rằng bụng cháu bị đau. Thế còn 
phân của cháu bé thì thê nào nhỉ? 


- Cháu bị đi phân lỏng. Cháu bị bệnh gì đây ạ? 
- Tất nhiên đó là bệnh sốt rét. 


- Có thé chữa khỏi cho cháu được không? Ôi, tôi lo 
lám a. 


- Thưa bà, bà đừng lo. Cháu sẽ sớm khỏe thôi. Rồi 
cháu sẽ khỏi mà. 


- Xin cảm ơn bác sĩ. 


Hội thoại 27 


- Nào, con trai, sáng nay trông con thiểu não quá. 
Con bị ôm phải không? 


- Không ạ, con cảm thấy hoàn toàn khỏe. Con phải 
đi ngay đây. 


106 


107 


- D'abord tu dois prendre la température. Tu 
tousses, tu es tout enrhumé. Tes yeux sont rouges. 
Cela se voit que tu as de la fiévre. 


- Oui, la temperature est un peu montée. 
- Combien? 
- 38°. 


- Déshabille-toi et couche-toi vite. Je ferai venir le 
médecin. Il va te guérir vite. 


(une heure après) 


- Le garçon garde le lit? Il est donc très malade? Eh 
bien? As-tu mal quelque part? 


- Non, docteur. 
- Tu n’as pas mal à la tête? 
- Si, un peu, monsieur. 


- Donne-moi ta main, je vais te tâter le pouls. Il est 
fréquent. Tu as de la fièvre... Combien? 


- 38' degrés. 


- Assieds-toi. Je dois t'examiner... Il faut te bien 
soigner ou bien tu auras une fluxion de poitrine. Je 
vais te prescrire quelque chose. Tu devras te soigner 
encore longtemps avant de sortir de la maison. 


- Merci, docteur Nous allons suivre vos 
recommandations, bien sur. Le garcon sera bien 
soigné. 


- Trước hết con phải cặp nhiệt độ đã. Con bi ho, bi 
cảm đây. Mặt của con đỏ. Điêu đó cho thây là con 
bi sót đây. 


- Vâng, nhiệt độ hơi cao a. 

- Bao nhiêu độ? 

-38'a. 

- Con hãy cởi quần áo ra và nằm xuống nhanh lên. 
Mẹ sẽ mời thây thuóc. Ong ây sẽ chữa cho con 
chóng khỏi. 

(một giờ sau) 

- Cậu bé phải nằm phải không? Cậu ta ốm làm sao? 
Nào, cháu có bi đau ở đâu không? 


- Thưa bác sĩ, không ạ. 
- Cháu không bị đau đầu chứ? 
- Thưa ông có, nhưng đau ít thôi ạ. 


- Đưa tay cháu đây, tôi sẽ bắt mạch cho cháu. Mạch 
nhanh đây. Cháu sốt bao nhiêu độ nhỉ? 


- 38 độ ạ. 


- Cháu ngòi xuống đây. Tôi phải khám cho cháu... 
Cháu phải được chữa cán thận néu không cháu sẽ bị 
sưng phối đấy. Tôi sẽ ghi cho cháu 1 vài thứ thuốc. 
Cháu sẽ còn phải được chăm sóc lâu trước khi ra 
được khỏi nhà đấy 


- Cảm ơn Bác sĩ. Nhất định chúng tôi sẽ tuân theo 
những lời khuyên của ông. Cháu sẽ được chăm sóc 
cân thận. 


108 


109 


- Je vais vous envoyer une infirmiére pour faire des 
piqûres et je vais repasser demain matin. 


Hói thoai 28 


- Oh, docteur, je pense que mon gargon est 
gravement malade. Dés le matin, il a mal à la téte, 
mal à la gorge. Il tousse. 


- Donne-moi ta main. Oui, il a de la fiévre, votre 
garcon. Sa température doit étre bien élevée... 
Assieds-toi et tire la langue. Bon. La langue est 
bien chargée. Donnez-moi une cuillére, je veux lui 
examiner la gorge. 


- La voici, monsieur. 


- Montre-moi ta gorge. Ouvre la bouche et dit a. 
Bon. Maintenant enléve ta chemise. Je vais 
examiner la poitrine et le dos. Bon. Ca y est. 


- Et bien, docteur? Qu'est-ce qu'il a, mon garcon? 


- Il y a une bronchite et une angine. II faut qu'il 
garde le lit pour une semaine au moins. Ne lui 
donnez rien de froid: du thé, du lait bien chaud. 
Donnez-lui une cuillére de potion que je vais 
prescrire trois fois par jour aprés le repas. N'oubliez 
pas de l’agiter avant de la lui donner. 


- Oui, certes, docteur. 


- Appliquez un sinapisme aux pieds. 


- Tôi sẽ nói một có y tá dén tiêm cho cháu và sáng 
mai tôi sé quay lại. 


Hội thoại 28 


- Ôi thưa Bác sĩ, tôi nghĩ rằng con trai tôi bị ốm 
nặng đây. Ngay từ sáng nó nó đã đau đâu và đau 
họng. Cháu bị họ nữa, 


- Cháu đưa tay đây nào. Đúng rồi con trai ông bị 
sốt. Nhiệt độ của cháu khá cao đấy... Cháu hãy ngồi 
xuống và thé lưỡi ra. Thế. Lưỡi bán đây. Dua tôi cái 
thìa nào. Tôi muốn xem họng cháu. 


- Đây thưa ông. 


- Cháu cho xem họng nào. Cháu há miệng ra và nói: 
a. Tôt. Bây giờ cháu hãy cởi áo so mi ra. Tôi sẽ 
khám ngực và lưng. Được, xong rôi. 

- Thưa bác sĩ, con trai tôi làm sao ạ 


- Cháu bị viêm phế quản và viêm họng. Cháu phải 
nằm điều trị ít nhất 1 tuần. Đừng cho cháu cái gì 
lạnh, nước chè, sữa đều phải nóng cả. Hãy cho cháu 
uống 1 thìa thuốc nước mà tôi sẽ ghi đơn, uống mỗi 
ngày 3 lần sau bữa ăn. Đừng quên lắc lọ thuốc lên 
trước khi cho cháu uống nhé. 


- Thưa bác sĩ, vâng ạ. 


- Hãy bôi 1 ít thuốc đắp mù tac lên bàn chân cháu.. 


110 


111 


- Ah, non. Monsieur. Il n'aime pas ca. A peine posé, 
1l crie: «ca pique, enléve-le vite...» 


- C'est bien mal de ne pas suivre les conseils de 
médecin, car le plus léger refroidissement peut 
passer en fluxion de poitrine. Il faut donc le bien 
soigner, si vous ne voulez pas qu'il ait quelque 
chose de plus sérieux. 


- Oui, bien entendu, monsieur. Je comprends 


- Faites-moi savoir son état demain matin. 


Hội thoai 29 


- Savez-vous que le garcon qui a été hospitalisé hier 
se trouve mal aujourd *hui? Je pense qu'il va de 
plus en plus mal. 


- Quel est le diagnostic? 


- Le diagnostic n'est pas encore fait puisque sa 
maladie est bien compliquée. 


- Quels en sont les symptómes? 


- I1 souffre de douleurs abdominales et thoraciques, 
de troubles cardiaques. 


- Fait-it de la fiévre? 


- Oui. On dit que depuis un mois il a tous les soirs 
une fiévre assez forte. 


- Et les radiographies? 


- À, thua bác sĩ, không được a. Cháu nó không 
thích cái đó đâu. Vừa mới đặt lên nó đã kêu “ đau 
quá, bỏ ra... “ 

- Nếu không theo những lời khuyên của thầy thuốc 
thì gay đấy vì sự cảm lạnh nhẹ nhất cũng có thể 
chuyên thành viêm phổi được. Cần phải chăm sóc 
cho cháu tốt nếu như ông không muốn rằng cháu sẽ 
bị nặng hơn. 


- Vâng, tất nhiên, thưa ông. Tôi hiểu. 


- Sáng mai cho tôi biết tình trạng của cháu nhé. 


Hội thoại 29 


- Anh có biết rằng cậu bé vào viện hôm qua, hôm 
nay yêu lăm không? Tôi nghĩ răng cháu ngày càng 
nặng đây. 


- Chân đoán là gì nhỉ? 
- Chưa có chân đoán vì bệnh của cháu rất phức tạp, 


- Triệu chứng thế nào? 


- Cháu bi đau bụng, đau ngực và có những loạn ở 
tim. 


- Có sốt không? 


- Có đây. Người ta nói rằng từ một tháng nay tối 
nào cháu cũng sôt khá cao. 


- Thế phim X-quang thì sao? 


112 


113 


- Elles montrent une opacité dense inexplicable. 


- Le chirurgien, qu'est-ce qu'il soupçonne? 


- Une tumeur extra-rénale que l'on appelle 
sympathoblastome. 


- Et le medecin? 


- Il a dit que l'on avait noté chez lui une 
primoinfection tuberculose à l’âge de 8 ans. 


Hội thoai 30 


- Dites-moi, je vous en prie. Comment trouve le 
garcon hospitalisé ici il y a quelques jours? 


- Vous parlez probablement du garcon de notre 
infirmiére, n'est ce pas. 


- Si. Je voudrais savoir l'état de sa santé. De quoi 
souffre-t-il? 


- II éprouve une douleur à l'estomac. 
- Aucun trouble digestif ou urinaire? 


- Non, aucun. Il ne se plaint de rien, sauf de douleurs 
abdominales périodiques. 


- La température? 


- Il a de la fièvre le soir entre 38° et 39° et alors il 
souffre d'un mal de téte. 


- Il n'a pas mal au cœur (pas de nausées)? 


- Non. 


- Phim cho thấy có một dám mờ dám không giải 
thích được. 


- Bác sĩ phẫu thuật nghi bị gì vậy? 


- Một khối u ngoài thân được gọi là u nguyên bào 
thân kinh giao cảm, 


- Thê còn bác sĩ nội khoa? 


- Ông ta nói rằng cháu bị phát hiện xơ nhiễm lao lúc 
lên tám tuôi. 


Hội thoại 30 


- Xin ông làm ơn cho biết, cậu bé vào viện cách đây 
vài thé nào rói a? 

- Chắc ông muốn hỏi con có y tá chỗ chúng tôi chứ 
gi? 

- Vâng a. Tôi muốn biết vé tinh trạng sức khỏe của 
cháu. Cháu bị đau gì? 


- Cháu thấy đau ở dạ dày. 
- Có rồi loạn về tiêu hóa hay tiết niệu gì không a? 


- Không, không có gì đâu. Cháu không kêu gì cả, 
trừ những dot đau bụng theo chu kỳ. 


- Nhiệt độ cháu thế nào ạ? 


- Buổi tối cháu bị sốt trong khoảng giữa 38° và 39°. 
Khi đó, cháu bị đau đầu. 


- Cháu không buồn nôn chứ? 


- Không. 


114 


115 


- Quels sont les résultats de l'examen radiologique 
de poitrine et de l'abdomen? 


- L'image thoracique est nornale mais la 
radiographie de l'abdomen montre que la voûte 
diaphramatique gauche est surmontée par une 
opacité dense. 


- Où est l’histoire de la maladie du garçon? 
- Elle est sur la table du chef de clinique. 
- Merci bien pour l'information. 


- Pas de quoi, monsieur. 


Hội thoại 31 


- A-t-on réussi à guérir le malade avec le diagnostic 
d'encéphalite? 


- Non, on n'a pas réussi 
- Quels symptómes présente-il actuellement? 


- A présent, des troubles psychiques augmentent 
sous forme d'une symptomalogie psychiques: un 
délire apparait sous forme persécutive et la 
mélancolie progresse toujours. 


- Est-ce qu'il a eu des antécédents à noter? 


- Il m'a dit qu'il avait présenté un tableau 
neurologique pseudotumoral qui a détérminé la 
nécessité d'une intervention chirurgicale, mais sans 
résultat. 


- Két quà phim X quang chup lóng nguc và bung 
thé nào? 


- Hinh ảnh lồng ngực binh thường, những phim ở 
bụng cho thấy: vòm hoành bên trái bị phủ bởi một 
đám mờ đậm. 

- Bệnh án của cậu bé ở đâu ạ? 

- Ở trên bàn ông chủ nhiệm. 

- Xin cảm ơn ông đã cho biết. 


- Không có gì, thưa ông. 


Hội thoại 31 


- Không biết người ta đã chữa khỏi cho bệnh nhân 
bi chán đoán viêm não chưa nhỉ? 


- Chưa, chưa chữa được. 
- Hiện người bệnh có những triệu chứng gì? 
- Hiện tại những rồi loạn về tầm thần tăng lên dưới 


dạng một triệu chứng bệnh tâm thần, đó là hoang 
tưởng bị truy hại và u sâu luôn tăng dân. 


- Không biết có tiền sử nào không nhỉ? 
- Anh ấy nói với tôi rằng anh ấy có một bệnh cảnh 


giả u thần kinh và chính điều đó quyết định cần 
thiệt phải mô, nhưng không thu được kêt quả gi. 


116 


117 


- Quel traitement avez-vous appliqué? 


- Nous avons prescrit un traitement antidépresseur 
par voie parentérale. 


- Oh, c'est un traitement trés efficace. Mais comme 
je vois,cela n'a entrainé aucune amélioration du 
comportement, n'est-ce pas? 


- Oui. Nous avons espéré en obtenir des resultats 
positifs, mais... 


- Quand je lui ai parlé, 1l ‘a dit qu'il avait été très 
malade et qu'il se sentait mieux maintenant, mais 
qu'il devrait encore se soigner longtemps. 


Hội thoai 32 


- J'ai assisté ce matin à l'examen de la malade 
admise pour un ulcére variqueux de la jambe gauche. 


- Oui, je la connais. Je 1'a1 examinée à son entrée à 
l'hópital la semaine dernière. 


- Pourriez-vous me donner quelques précisions sur 
ce cas? 


- Pour le moment, comme vous savez, elle ne 
souffre d'aucun symptóme fonctionnel ou général, 
sauf l'ulcére de la jambe gauche. 


- Mais le professeur nous a dit qu'à l'examen 
clinique on a trouvé une hépatomégalie. 


- Il a raison.Cette hépatomégalie est indolore et elle 
est située sur la ligne médioclaviculaire. 


- Các anh đã điều tri gì rồi nhi? 


- Chúng tôi đã tiến hành điều trị chóng trầm cảm 
băng đường ngoại đường tiêu hóa. 


- Ô đó là một sự điều trị rất hiệu quả đây. Nhung 
dường như tôi thây điêu đó không làm cho bệnh 
nhân ứng xử khá lên phải không? 

- Vâng, chúng tôi đã hy vọng có được những kết 
quả tích cực, nhưng... 

- Khi tôi nói chuyện với anh ấy, anh ấy bảo với tôi 
răng trước anh ây ôn lăm, giờ thì anh ây cảm thây 
khá hơn nhưng còn phải điều trị trong thời gian dài 
nữa. 


Hội thoại 32 


- Sáng nay tôi đã tham dự khám cho bà bệnh nhân 
được chân đoán, là giãn tinh mạch ở căng chân. 

- Vâng tôi có biết bà ấy. Tôi đã khám cho bà ta khi 
bà ây vào viện tuân trước. 

- Anh có thê cho tôi biết rõ hơn về trường hợp này 
không? 

- Hiện tại như anh biết đấy, bà ta không có một triệu 
chứng chức năng hay triệu chứng toàn thân nào cả 
ngoài vét loét ở căng chân trái. 

- Nhưng ông giáo sư đã nói với chúng tôi là khi 
khám lâm sàng người ta đã thây có gan to. 

- Ông ta nói đúng đấy. Chứng gan to này không đau 
và năm ở trên đường giữa đòn. 


118 


119 


- Quel en est finalement le diagnostic? 


- Le professeur a dit que les examens 
complémentaires, surtout celui du sang, ont montré 
une forte éosinophilie et cela nous donne à réfléchir. 


- Et alors quelle est votre opinion? 


- Je pense qu'avant de poser un bon diagnostic, la 
possibilité d'infestation par les larves d'ascarides 
de chien ou d'autrés animaux doit étre envisagée 
(examinée). 


Hội thoại 33 


- Quel est votre diagnostic pour ce malade, âgé de 
39 ans? 


- J'ai fait le diagnostic d'une pleurésie gauche Mais 
c’est un diagnostic de probabilité. 


- Quels troubles peut-il avoir encore? 


- À mon avis le caractère sérofibrineux de la 
pleurésie gauche, l’aitération marquée de l’état 
général, une asthénie extrême associée à une 
déshydration, une pigmentation cutanée font 
redouter une rechute de la tuberculose avec 
insuffisance surrénale. 


- Avez-vous connaissance des antécédents? 


- Oui ils sont intéressants. Deux sortes 
d’antécédents retiennent notre attention: un état 
comitial dans l’enfance dû à une anoxie et une 
tuberculose pulmonaire en 2012. 


- Chân đoán cuối cùng là gi nhỉ? 


- Giáo sư đã nói rằng các xét nghiệm, nhất là các 
xét nghiệm vé máu cho thây: bạch câu ưa êoxIn 
tăng mạnh và điêu đó đã làm cho chúng ta phải suy 
nghĩ đây. 

- Y kiến của anh thé nào? 

- Tôi nghĩ rằng, trước khi chán đoán chính xác thi 
phải xem xét khả năng nhiém ký sinh trùng do các 


ấu trùng giun đũa của chó hay của các động vật 
khác. 


Hội thoại 33 


- Chân đoán của anh đối với bệnh nhân ba chín tuói 
này là gi? 

- Tôi đã chán đoán là tràn dich màng phổi bên trái. 
Nhung dó chi là mót chán doán có thé mà thói. 


- Ông ấy còn có thé có rồi loạn gi nữa không? 


- Theo ý kiến tôi, tính chất thanh dịch tơ huyết của 
dịch màng phổi, sự biến đồi của thể trạng chung, sự 
suy nhược cơ thé náng, két hop vói su mát nuóc, su 
nhiễm sắc tó ở da làm chúng ta nghi ngờ sự tái phát 
của bệnh lao cùng với chứng suy thượng thận. 


- Anh có biết gì về tiền sử không nhỉ? 
- Có, thật lý thú. Hai loại tiền sử đang làm chúng ta 


lưu ý: một tinh trạng động kinh lúc nhỏ do bi ngạt, 
và năm 2012 thì bi lao phối. 


120 


121 


- A-t-il suivi un traitement régulier? 


- Pour la comitialité de l'enfance, il était traité par 
le phénobarbital ; pour la tuberculose, il était traité 
pendant vingt mois. 


- Il sera probablement examiné en consultation 
avec des spécialistes pour sa maladie, n'est-ce pas? 


- Si, certes, dans deux jours. Je vous invite à y assister. 


Hội thoại 34 


- Où est l’histoire de la maladie de votre malade 
hospitaltsée hier dans l'aprés-midi? 


- La voici, docteur. 


- Merci bien. Maladies infectieuses infantiles: la 
rougeole, la coqueluche, la scarlatine. Aucune 
vaccination? 


- Aucune, docteur. 


- L'enquéte familiale peu intéressante: parents, 
soeurs et frères bien portants. Et de quoi se plaint- 
elle à présent? 


- Elle a des douleurs abdominales aigues dans la 
région iliaque droite avec des nausées et des 
vomissements. Elle a de la fiévre à 39°. 


- Qu'est-ce que vous avez trouvé à l'examen 
physique? 


- J'ai noté des douleurs abdominales et une résistance 
musculaire limitée dans la région iliaque droite. 


- Không biết ông ấy có theo điều tri đều đặn không? 


- Với bệnh động kinh lúc còn nhỏ ông ấy đã được 
điêu trị băng phénobacbitan, còn bệnh lao ông ây 
đã được điều trị trong hai mươi tháng. 

- Ông ấy sẽ được khám hội chân với các chuyên gia 
chuyên về bệnh của ông ây phải không? 


- Vâng, hai ngày nữa, tôi sẽ mời anh cùng dự. 


Hội thoại 34 


- Bệnh án bệnh nhân của anh vào viện chiêu hôm 
qua đâu nhỉ? 


- Thưa bác sỹ, đây ạ. 


- Cám ơn. Các bệnh nhiễm trùng trẻ em: sởi, thủy 
đậu, ho gà tinh hông nhiệt. Không hé được tiêm 
chủng à? 

- Thưa bác sỹ, không ạ. 

- Tiền sử gia đình không có gì đặc biệt cả. Cha mẹ 
và các anh chị em đêu khỏe. Hiện tại cô ây kêu đau 
gi? 


- Cô ấy bị đau bung cáp ở vùng hồ chậu phải, kém 
theo có buồn nôn và nôn mửa. Cô ấy sốt 39 độ. 


- Khám lâm sàng, anh có thấy gì không? 


- Tôi thấy những cơn đau bụng và phản ứng cơ ở 
vùng hô chậu phải. 


122 


123 


- Quel diagnostic faites-vous? 


- Une appendicite aigue. 


- D'accord. Dans la plupart des cas, ce n'est pas 
difficile de faire le diagnostic d'un cas d'appendicite, 
mais quelquefois les symptómes douloureux 
semblent à ceux d'entérocolite. Mais notre cas est 
clair. La malade doit être opérée en toute urgence. 


Hội thoại 35 


- Le malade âgé de 60 ans, a été hospitalisé le 4 
février pour un état fébrile à 38°-39° depuis quatre 
mois. 

- Qu'est-ce qu'on a trouvé à l'examen clinique? 


- On n’a rien trouvé hormis que la rate (à la palpation 
en inspiration profonde) est augmentée de volume 
et qu'il y a quelques adénopathies axillaires. 


- Quelles radiographies avez-vous pratiquées? 


- Les radiographies du squelette. Le splénogramne 
et les myélogrammes sont bien à examiner. Avez- 
vous fait un diagnostic? 


- Bien sür: «Splénonegalie myéloide». 


- Est-ce que votre diagnostic se base seulement sur 
les radiogrammes? 


- Non. Il est fondé aussi bien sur la ponction-biopsie 
ostéo-médullaire. 


- Chán doán cüa anh là gi? 
- Một trường hợp viêm ruột thừa cáp a. 


- Đúng là vậy. Trong phần lớn các trường hợp 
không có gì khó khăn chán đoán một trường hop 
viêm ruột thừa, tuy nhiên đôi khi các triệu chứng 
đau giống như những triệu chứng của viêm tiểu kết 
tràng. Nhưng trường hợp của chúng ta thì rõ rồi. 
Bệnh nhân phải được mồ cấp cứu ngay. 


Hội thoại 35 


- Bệnh nhân nam 60 tuôi vào viện ngày 4 tháng hai 
vì bị sốt từ 38 đến 39 độ từ bốn tháng nay. 


- Khám lâm sàng người ta thấy gì rồi? 

- Không thấy gi cả. Ngoài triệu chứng lách to (sờ 
được khi bệnh nhân hít sâu) và có một vài hạch ở 
nách. 

- Các anh đã chụp X-quang gi rồi? 


- X-quang của bộ xương ạ. Lách đồ và tủy đồ cần 
được xem xét kỹ lưỡng. Các anh đã có chân đoán 
rôi chứ? 

- Vâng, đó là bệnh “lách to sinh tủy”. 

- Chân đoán của các anh chỉ dựa trên các phim 
X-quang phải không? 


- Không, dựa trên cả việc chọc dò sinh thiết tủy 
Xương. 


124 


125 


- Et bien, le frottis biopsique a-t-il confirmé votre 
diagnostic? 


- Parfaitement. Nous avons mis le malade à une 
corticothérapie. 


- Quelles sont les suites médicales? 


- Malheureusement, on a transféré le malade à un 
autre hópital pour des raisons de famille et il y est 
décédé avec un tableau de quadriplégie. 


Hội thoại 36 


- Monsieur le docteur, avez-vous le temps 
d'examiner d'urgence ma malade qui a une 
température fort élevée? 


- De quoi souffre-t-elle? 


- Elle a une amygdalite aigue. 
- Je me souviens de l'avoir examinée à l'admission. 


- Oui, monsieur. Vous avez fait le diagnostic d'une 
amygdalite, la température n'était pas alors aussi 
élevée que maintenant. Elle fait de la fièvre à 39*9. 


- Quels symptómes avez-vous notés encore ? 
- Rien d' important sauf les douleurs à la gorge. 


- Est-ce qu'on lui a fait une radiographie du 
poumon? 


- Oui, monsieur. On ne trouve pas de foyer 
infectieux pulmonaire. 


- Vậy, kính phét sinh thiết kháng dinh chán đoán 
của các anh chứ? 


- Đúng vậy. Chúng tôi dà dùng cho bệnh nhân một 
liệu trình điều trị bằng cóc-ti-cô-ít 

- Cần điều trị tiếp theo như thế nào? 

- Rất tiếc, vì những lý do gia đình người ta đã 
chuyền bệnh nhân tới một bệnh viện khác và ông ta 
đã chết với một bệnh cảnh liệt tứ chỉ. 


Hội thoại 36 


- Thưa bác sỹ, hiện ông có thời gian dé khám gấp 
cho một bệnh nhân của tôi không ạ? Cô ây bị sôt 
Cao. 


- Cô ấy bị gì thế? 

- Cô ta bị viêm a-mi-đan cấp. 

- Tôi nhớ là khi cô ta vào viện tôi đã xem cho cô ấy 
TÔI. 

- Thưa ông, vâng ạ. Ông đã chân đoán là viêm 


a-mi-đan nhưng lúc đó nhiệt độ cũng không cao 
băng hiện nay, cô ây đang sôt 39,9 độ. 


- Anh còn thấy có triệu chứng gì nữa không? 

- Ngoài triệu chứng đau họng ra thì không có gì 
đáng lưu ý cả. 

- Không biết người ta đã chụp phôi cho cô ấy chưa 
nhỉ? 

- Thưa ông chụp rồi ạ. Không thấy có ô nhiễm trùng 
nảo ở phôi cả. 


126 


127 


- Qu'avez vous appris encore? 


- Pendant son enfance, elle a eu des maladies 
infantiles sans complications. De temps en temps, 
elle souffrait de bronchite. Mais en genéral elle 
était bien portante. 


- Et l'enquéte familiale? 


- On ne constate pas de maladies graves chez les 
membres de sa famille. 


- Bon. Allons-y. Je vais l'examiner encore une fois. 


Hội thoại 37 


- Nous avons hospitalisé deux malades ce matin. 
L'un d'eux, un garcon de 12 ans, a une température 
élevée et une bronchite. 


- Et de quoi souffre le deuxiéme malade? 


- C'est un homme de 17 ans. Il a de la fiévre mais il 
ne tousse pas. 


- Qu'est-ce que vous avez trouvé à l'examen du 
premier maladie? 


- J'ai trouvé que le gargon est un peu maigre et qu'il 
avait une pneumonie (fluxion de poitrine). 


- Et le jeune homme, de quoi souffre-t-1l? 


- Il parrait être exténué mais ses poumons respirent 
bien. L'image thoracique est tout à fait normal. 


- Et l'interrogatoire, qu'est-ce qu'il vous apprend? 


- Anh còn thấy gi nữa không? 


- Khi còn bé, cô ấy có bị những bệnh của trẻ em, 
nhưng không có biên chứng gì cả. Thỉnh thoảng cô 
ây có bị viêm phê quản. Nhưng nói chung cô ta 
khỏe. 

- Thế còn tiền sử gia đình thì sao? 

- Người ta không thấy có ai trong gia đình cô ta bị 
bệnh nặng cả. 


- Được. Nào, tôi sẽ khám cho cô Ấy một lần nữa. 


Hội thoại 37 


- Sáng nay, chúng tôi đã cho hai bệnh nhân vào 
viện. Một trong hai bệnh nhân là cậu bé mười hai 
tuôi bi sót và viêm phê quản, 

- Thế còn bệnh nhân thứ hai là bệnh gì vậy? 

- Đó là một thanh niên mười bảy tuổi, anh ấy bị sốt 
nhưng không ho. 

- Anh đã thấy gì khi khám cho bệnh nhân thứ nhất? 


- Tôi thấy cậu bé hơi gầy và cậu ta bị viêm phổi 
(xung huyết phôi). 

- Thế còn anh thanh niên, anh ấy bị gì vậy? 

- Anh áy như hết hoi nhưng phôi vẫn thở tốt. Hình 
ảnh lông ngực hoàn toàn binh thường. 


- Khi hỏi bệnh anh ấy có cho anh biết điều gì 
không? 


128 


129 


- Il apprend qu'il était toujours en bonne santé et ne 
prenait aucun remède. 


- Quel diagnostic faites-vous? 


- On ne peut rien dire pour le moment. Comme il 
n'y a pas d'autres symptónes, on va lui faire suivre 
un régime et faire une radiographie abdominale et 
pulmonaire aussi bien que d'autrés examens 
complémentaires. 


Hội thoại 38 


- Je viens d'examiner la malade hospitalisée pour 
les troubles de la marche qu'elle a la semaine 
passée. 


- Et bien, qu'est-ce que vous avez noté? 


- D'abord une aggravation générale de son état 
avec un amaigrissement rapide et, ensuite, une 
retention urinaire. 


- Pas d'antécédents pathologiques? 


- J'ai trouve une parésie nette des cuisses, à 
prédominance gauche. 


- Avez-vous remarqué une faible raideur de la 
nuque? 


- Certainement. Mais elle n'en souffre pas pour le 
moment. Mais on a noté chez elle une primo- 
infection tuberculeuse à l'áge de 14 ans. 


- Anh ấy cho biết rằng anh ấy luôn luôn khỏe và 
không phải dùng một thuóc nào cả. 


- Anh đã chán đoán là bệnh gi? 


- Hiện nay ta không thê nói gì được vì anh ấy không 
có các triệu chứng khác, ta sẽ yêu cầu anh ấy tuân 
theo một chế độ và chụp phim X-quang bụng và 
phôi cũng như làm các xét nghiệm bó sung khác. 


Hội thoại 38 


- Tôi vừa mới khám cho bà bệnh nhân vào viện vi 
những rôi loạn trong việc đi lai mà bà ây bị từ tuân 
trước. 

- Vậy anh thấy gì? 

- Trước hết thé trạng chung thì suy sụp đi, cùng với 
sự gây sút nhanh chóng và tiép đó là bi bí tiêu tiện. 
- Bệnh nhân không có một tiền sử bệnh lý gì à? 

- Có, bi liệt rõ rệt ở các co gấp ở cáng chân và ở đùi, 
chân trái bị nặng hơn. 


- Anh có nhận thấy gáy bị cứng nhẹ không? 


- Tất nhiên, nhưng hiện nay bà ấy không đau ở đó. 
Tuy nhiên người ta biết bà ấy bị xơ nhiễm lao lúc 
mười bôn tuôi. 


130 


131 


- Estce qu'on lui a fait une radiographie 
pulmonaire? Il est trés important qu'on ne trouve 
plus chez elle de foyer infectieux pulmonaire. 


- Oui, certes. On lui a fait une radiographie 
pulmonaire, les résultats sont négatifs. 


- Il faut souligner qu'une radiographie du poumon 
est indispensable chez les malades qui ont des 
antécédents pulmonaires. Racontez-moi l'histoire 
de sa maladie. Je voudrais bien connaitre tous ses 
détails. 


- Malheureusement, je n'ai rien à ajouter. Elle va 
rester en observation et elle va passer encore des 
examens. 


- Alors, je viendrais vous voir dans quelques jours. 


- Je vous en prie, docteur. 


Hội thoại 39 


- A-t-on diagnostiqué la malade hospitalisée hier 
soir? 


- Vous parlez de la malade qui a été admise pour 
des troubles de la marche, n'est-ce pas? 


- Si, je parle justement d'elle. 


- On note encore un tremblement qui la géne de 
plus en plus. 


- Qu'est-ce que l’anamnèse apprend? 


- Người ta đã chụp phim phổi cho bà ấy chưa? Điều 

rất quan trọng là người ta không thấy ở bà áy những 

ô nhiễm trùng ở phối nữa. 

- Vâng, đúng như vậy ạ. Người ta dà chụp phôi phải 
của bà ấy và có kết quả âm tính. 


- Cần phải nhắn mạnh rằng, một phim X- -quang 
chụp phối là cần thiết đối với các bệnh nhân có tiền 
sử bị bệnh phối. Anh hãy ké cho tôi về bệnh sử của 
bà ây, tôi muôn biêt mọi chi tiết. 

- Rất tiếc là tôi không có gi dé nói thêm cả. Bà ấy sẽ 
ở lại đê được theo dõi thêm và bà ây sẽ cân phải qua 
một sô xét nghiệm nữa. 

- Vậy thì tôi sẽ đến gặp anh trong vài ngày nữa. 


- Vâng, thưa bác sĩ. 


Hội thoại 39 


- Người ta đã chán đóan bệnh nhân vào viện tối 
hôm qua chưa? 


- Ông nói về bà bệnh nhân vào viện vì những rối 
loạn trong việc đi lại phải không ạ? 


- Đúng. Tôi nói bà ấy đấy. 
- Người ta thấy bà ấy ngày một run hơn. 


- Tiền sử bệnh có cho biết được điều gì không? 


132 


133 


- Ses troubles sont anciens. Il ont débuté par 
diminution de l'habileté manuelle et la difficulté 
d'élocution (de la parole) qui est apparue plus 
récemment. 


- Que dit l'enquéte familiale? 


- Lenquête révèle l'existence de troubles analogues 
chez le père et les deux frères. 


- Ainsi les antécédents familiaux confirment le 
diagnostic? 


- Oui, le caractére familial de la maladie permet 
d'éliminer le diagnostic d'une atrophie cerbelleuse 
alcoolique. Maintenant, il faut discuter la question 
du traitement. 


- Quel traitement peut-on prescrire pour soulager 
ou guérir cette malade? 


- Le diagnostic dicte le traitement de la maladie. 


- Oui, dans ce cas il est évident que seul un 
traitement symptómatique est possible. 


- Vous avez parfaitement raison. 


Hói thoai 40 


- Qu'est-ce qu'on a trouvé chez la jeune femme à 
l'examen clinique? 


- Vous parlez de la malade qui nous a été adressée 
par un ophtalmologiste? 


- Những tối loạn của bà ấy đã lâu rồi, bắt đầu bằng 
việc tay chân lóng ngóng và gần đây nôn, ăn nói 
khó khăn. 

- Tiền sử về mặt gia đình có gì không? 

- Có những rối loạn giống như ở người cha và hai 
người anh của bà ây. 

- Như vậy tiền sử gia đình đã khẳng định chân đoán 
phải không? 

- Vâng, tính chất gia đình của bệnh cho phép loại 


được chán đoán teo tiéu não do rượu. Bây giờ cần 
phải thảo luận vé vân đê điều tri. 


- Có thé điều trị như thé nào dé làm giảm và chữa 
khỏi bệnh? 


- Việc chân đoán sẽ quyết định việc điều trị bệnh 
như thê nào. 


- Đúng vậy. Trong trường hợp này rõ ràng là chỉ có 
thê điêu tri triệu chứng mà thôi. 


- Anh hoàn toàn có lý. 


Hội thoại 40 


- Khám lâm sàng người ta đã thấy gì ở người phụ 
nữ trẻ? 

- Anh nói về người bệnh đã được một bác sĩ nhăn 
khoa chuyên dén ta phải không? 


134 


135 


- Oui, justement d'elle. Elle a une baisse d'acuité 
visuelle. 


- Nous avons trouvé chez elle une cataracte de 
l'oeil gauche. 


- Quel est le caractére de cette cataracte? 


- Elle est fibrillaire d' aspect translucide (transparent) 
trés dense. 


- Nous avons appris que la cataracte s'était 
développée d'une facon vraiment aigue que la 
malade avait donné naissance à un enfant d'un 
poids excessif, presque 5 kg. C'est pourquoi nous 
pensons que la baisse d'acuité visuelle chez cette 
malade est un symptóme d'origine diabétique. 


- Vous avez parfaitement raison. Devant toute 
cataracte à développeunent rapide, surtout chez un 
sujet jeune et le poids excessif de son enfant à la 
naissance, on doit soupconner un diabète sucré. 


- Lenquête familiale confirme notre diagnostic: le 
pére et un grand-pére de la malade ont été 
diabétiques. 


- Quoi qu'il en soit la seule attitude thérapeutique 
valable est la supression du sucre et de l'alcool au 
régime alimentaire. 


- Đúng. Cô ấy đấy. Cô ấy bi giảm thi lực. 


- Chúng tôi thấy mát trái của cô áy bị đục thủy tinh 
thé. 


- Tính chát của đục thủy tinh thé này là gi? 


- Nó gồm những soi mảnh, dang trong mờ (thấu 
sáng) rát dàm. 


- Chüng ta biét ráng bénh duc thüy tinh thé này dà 
phát triển một cách thực sự cấp tính và bệnh nhân 
đã sinh một đứa con có trọng lượng quá lớn, gần 5 
kg. Vì vậy chúng tôi nghĩ rằng sự giảm đi thị lực ở 
bệnh nhân này là một triệu chứng của bệnh đái tháo 
đường gây nên 


- Anh hoàn toàn có lý đấy. Trước tất cả những 
trường hợp đục thủy tinh thê tiến triển nhanh, nhất 
là ở một người trẻ và trọng lượng quá lớn của đứa 
con ấy, thì ta phải nghĩ đó là một trường hợp đái 
tháo đường. 


- Tiền sử trong gia đình đã khăng định chân đoán 
của chúng ta: người cha và một người ông của bệnh 
nhân đã bị đái tháo đường 

- Dù sao, quan điểm điều trị duy nhất có giá trị là 
loại bỏ đường và rượu trong chê độ ăn uông. 


136 


137 


Hội thoại 41 


- Quelles sont des séquelles d'une plaie par balle 
chez ce malade après l'accident? 


- Il a été frappé de deux hémiplégies gauches 
quelques mois aprés la blessure par balle. 


- Donnez des précisions sur l'accident, s'il vous 
plait. 


- Il a été victime d'un accident sur le champ de tir: 
une balle a traversé la clavicule droite et s'est logée 
devant le corps de la première vertèbre dorsale. 


- A-t-il été hospitalisé alors? 


- Oui, il a passé trois mois à 1’hôpital où la plaie 
s'est fermée, mais où on a renoncé à l'extraction de 
la balle. 


- Quel était l'état général du malade pendant 
l’hospitalisation? 


- Aucun trouble pendant trois mois: il était dans son 
état normal. 


- Quand les troubles ont recommencé? 


- Quelques mois après la sortie de l’hospital. Un 
matin réveil, le malade constate une hémiplégie 
gauche. Elle ne semble pas massive, puisqu'il peut 
se lever, prendre sa voiture afin de consulter le 
medecin le plus proche. Mais, en route, il perd le 
contróle de son volant et entre en collision avec un 
camion. 


- Quelle en a été la conséquence ? 


Hội thoai 41 


- Sau tai nan, nhüng di chüng cüa vét thuong vién 
đạn gây ra ở bệnh nhân này là gi? 


- Vài tháng sau khi bị thương bởi phát đạn, anh ấy 
đã hai lần bị liệt nửa người trái. 


- Xin anh nói rõ hơn vé tai nan. 


- Anh ta là nạn nhân của một tai nạn trên trường 
băn. Một viên đạn đã xuyên qua xương đòn phải và 
năm lại phía trước thân đôt sông lưng đâu tiên. 


- Anh ấy đã được đưa vào viện chứ? 


- Vâng, anh ta đã nằm viện ba tháng, tại đó vết 
thương đã khép kín, nhưng người ta đã từ chôi việc 
gặp viên đạn ra. 


- Tình trạng chung của bệnh nhân trong khi nằm 
viện là thê nào? 


- Trong ba tháng không có một rối lọan nào cả: thể 
trạng của anh ây bình thường. 


- Những tối loạn đó lại bắt đầu từ khi nào? 


- Vài tháng sau khi ra viện, vào một buói sáng khi 
thức dậy, bệnh nhân thấy bị liệt nửa người trái. 
Nhưng không liệt nặng lắm, vì rằng anh ta còn có 
thé dậy được, tu lái xe ô tô tới khám ở người thầy 
thuốc gần nhất. Nhưng trên đường anh ấy đã không 
làm chủ được tay lái và đã va vào chiếc xe tải. 


- Hậu quả thé nào? 


138 


139 


- Fracture du genou et de la máchoire, sans perte de 
connaissance. Imaginez, donc:  l'hériparésie 
instantanément gauche disparu. Le malade sort de 
sa voiture sans aucun défaut musculaire. 


Hội thoai 42 


- Hier nous avons hospitalisé trois malades sans 
diagnostic finalement retenu. Qui les a examinés? 


- Moi. J'ai examiné la malade, âgée de 62 ans. Elle 
a céphalées depuis 6 mois et des douleurs lombaires 
intenses. Elle se plaint de vomissements épisodiques 
et de l'altération de l'état général. 


- Quels sont les faits cliniques? 


- A son arrivée, il n'existait aucun signe 
neurologique focal. La pression artérielle était de 
175/90 mmHg. 


- Quels examens a-t-elle subis encore? 


- Les radiographies du rachis lombaire. Elles 
montrent une déminéralisation osseuse diffuse. 
Avant de poser un diagnostic, le malade va subir 
encore des examens complémentaires. 


- Et bien, qui a examiné un autre malade? 
- C'est moi. 


- Qu'est-ce que vous avez trouvé à son arrivée? 


- Dập đầu gói và gãy xương hàm, nhung vẫn tỉnh. 
Anh hãy hình dung xem: chứng liệt nửa người trái 
bỗng chốc biến mất. Người bệnh bước ra khỏi ô tô 
với mọi cơ bắp hoạt động bình thường. 


Hội thoại 42 


- Hôm qua chúng ta đã nhận ba bệnh nhân vào viện 
mà đều không có chân đoán dứt khoát gì cả. Ai đã 
khám cho những bệnh nhân này nhỉ? 

- Tôi a. Tôi đã khám cho bà bệnh nhân 62 tuói. Bà 
ấy bị đau đầu từ sáu tháng nay và đau lưng rất 
nhiều. Bà ta hiện bị nôn mửa từng dot và toàn thân 
suy yếu. 


- Những biểu hiện lâm sàng như thế nào? 

- Khi bệnh nhân đến, không thấy có một dấu hiệu 
thần kinh cục bộ nào cả. Huyết áp 175/90 mmHg. 
- Bệnh nhân còn được xét nghiệm gì nữa không? 


- Chụp X-quang cột sống lưng. Các phim cho thấy 
có một sự mất vôi của xương một cách lan tỏa. 
Trước khi đặt một chân đoán, bệnh nhân sẽ còn 
được khám nghiệm thêm. 


- Thế còn ai đã khám cho một bệnh nhân khác? 
- Tôi. 


- Khi bệnh nhân tới, anh thấy có những dấu hiệu gì? 


140 


141 


- A l'arrivée, l'état clinique du malade, âgé de 36 
ans, était trés grave: le collapsus a persisté, associé 
à un coma sans signes neurologiques. 


- Quels examen avez-vous pratiqué? 


- Nous n'avons pas pu pratiquer tous les examens 
nécessaires à cause de son état général. Je vais vous 
présenter les faits cliniques un peu plus tard. 


- Bien. Il nous reste le dernier malade, âgé de 63 
ans. Qu'est-ce que vous pouvez dire de son état? 


- A l'entrée, son état général était particulièrement 
grave. Le coma a persisté. Nous n'avons pas eu de 
chance de le réanimer. Le collapsus a entrainé son 
décès. 


- Khi tới viện, tình trạng lâm sàng bệnh nhân 36 
tuổi này rất nặng: trụy mạch cộng với hôn mê 
nhưng không có những dâu hiệu thân kinh. 


- Anh đã làm những xét nghiệm gì rồi? 


- Chúng tôi đã không thể làm tất cả những xét 
nghiệm cần thiết vì thể trạng chung của bệnh nhân. 
Sau này tôi sẽ trình bày với ông về những dấu hiệu 
lâm sảng. 

- Được. Thế còn bệnh nhân cuối cùng 63 tuổi. Anh 
có thê nói gì về tình trạng của ông ấy? 


- Khi vào viện, thé trạng chung của bệnh nhân đặc 
biệt nặng. Hôn mé kéo dài. Chúng tôi đã không thé 
hồi sức, tình trạng trụy mạch đã dẫn tới cái chết của 
bệnh nhân. 


